


Đây là một bản dịch tiếng Việt của cuốn sách có nhan 
đề A Brieƒ Illustrated Guide To Understanding Islam, 
tác giả I. A. Ibrahim, Xuất bản lần thứ nhất 
Dịch giả Translatorscafé 


® Hovedredaktører Vitenskapelige 
redaktører 
Dr. William (Daoud) Peachy Professor Harold Stewart Kuofi 
Michael (Abdul Hakim) Thomas Professor E. A. State 
Tony (Abu Khaliyl) Sylvester Professor Mahjoub O. Taha 
Idris Palmer Professor Ahmad Allam 
Jamaal Zarabozo Professor Salman Sultan 


Ali AI Timimi Dosent Professor H. O. Sindi 


Daroussalam 
Riyadh 


NX;1U0/01) 29115: ẫn tóm tắt có minh họa đề hiểu về Đạo Hồi . 





Copyright 
Copyright © 2008 I. A. Abu-Harb. 


Forbeholdt alle rettigheter. Ingen deler av denne boken kan bli gJengift 
1 noen som helst form, verken elektronisk, mekanisk, eller ved koplering, 
uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Ettertrykk tillates likevel p› flgende 
betingelser som nevnt nedenunder. 


Đê In Lại 
Việc tái bản hay ïn lại toàn bộ cuốn sách chỉ được phép làm miễn phí khi 
không thay đồi, thêm hay cắt bớt nội dung. 
Địa chỉ trang Web cúa cuôn Sách này 


Toàn bộ cuốn sách, cũng như thông tin thêm về Đạo Hồi, có thể xem trực 
tuyên tại: 


www.islam-guide.com/vn 


Xuất bản lần 1 — In lần 1 
ISBN: 978-603-00-5334-6 


Xuất bản bởi Darussalam, Publishers & Distributers, 
Riyadh, Ả Rập Xê-út. 


S:9°0,1100/1242110700011 tắt có minh họa đề hiểu về Đạo Hồi 








(1) Những phép mầu mang tính khoa học trong Thiên Kinh 


@ueam ốc..." 5 
A) Kinh Qur°an và sự Phát triển của Phôi thai .......................... 6 
B))Kinh Qui di Võ GnC DEOHEEAUDo. 2.2.2.2. 2-1222202100622-132280255%c2 I 
€) Kinh (JUT an và sự Khối neUyEn.GUa VŨ tỤ s.4v¿4«.ï2x602ci44c2› 14 
ID) In HIE a1 MO) BC T0) 3,14x,saisg29suss66 18-33 6;25Á)22884A.28 0380882 6-2 16 
E).Kinh 3n với Sône Vai ĐIỆN lai saitáulax166s8gsta2essiss gia. 17 
F) Kinh Qur°an với Biển sâu và những Con sóng ngầm ......... 20 
GGI)IiKeimHE@)UTroiViaiefcEJeitmlNlay 22 

@® H) Những Bình luận của các nhà khoa học về những phép 
mầu mang tính khoa học trong Thiên Kinh Qur”an......... 0Ì 

(2) The Great Challenge to Produce One Chapter Like the 
(hapm†cnsi@ithie Ibi@li@)0Irarie... 5⁄2 

3) Những lời báo trước trong Kinh thánh về sự giáng sinh của 
Thiên Sứ Muhammad šs, Thiên Sứ của Islam ............................. 33 

4) Những câu kinh trong Kinh Qur°an đề cập đến những sự kiện 
trong tương lai mà sau đó đã trở thành hiện thực .................... 36 
(5) Những phép mầu mà Thiên Sứ Muhammad ⁄# đã thực hiện .. 37 
(6) Cuộc đời giản dị của Thiên Sứ Muhammad ‡# ............................. 38 
(7J Sư lớn mạnh lạ thường cửa, IS ATT ..iii,--2s. 2x2 41812616622.6102004 41 


EIG 1 du T hien t1 0s)1etuffaiolDBoEMPIOnsá0ftaoetfif 43 


(2))/GmI1i0ho2a1IK:HðTlIElosimeoue Sẻ... 44 
(3) Hạnh phúc thực sự và Sự ïIfiIni?enUIf T0 0 Tả 45 
(0)/0I0H1A0htTrchlo)0m0100I9019161010r0@G)đay. S77. 7 46 


S19:00)779)119ã9/2110701)6-:179/99401)x):0:1077E 01280112110 (20... 95(0. 








Eslamnli si. rẽ ốc ẽ7ẽ7ẽ.ẽ.ố.ẽ5ẽ rẽ... 47 
Một số Đức tin cơ bản của IsÏam ......................--2- 2: 2 22 E+Es2E2£EEszzscsz 47 
1) Tin vào Thượng Di AT To PK NA A6 VÀ lui TEh GRy N 47 
2) Tinirtrl0i011€ The: Thi Ni vofu Say 09 Ag1f90:pgfáiiltEi 68a Ai 49 
3) Tin vào các kinh sách mà Thượng Đề đã mặc khải.............. 50 
4) Tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin của Thượng 
ng 1. 6. 6 ẻ6. 86a. số 50 
5) Tin vào Ngày Phán quyết "` ẽ 50 
Gì)nli00waoz1=(20/ai111108 5880500088... 50 
Liệu còn có tài liệu thiên liêng nào khác ngoài Kinh Qur”an?..... 5 ] 
Những ví dụ về những câu nói của Thiên Sứ Muhammad #s ....... siÍ 
Islam nói gì về Ngày Phán 0U C0) ố 00140 9x17 011/9. 1739 26fayoft Siổi 
Làm thê nào để THỜ HIANHÀ HIỘU HUƯỜI l9lAHU/............................ 54 
Kinh Quran nói về điều MU Tớ vốn. 56 
Thiên Sứ Muhammad 1A0 010T55 7A AI 0601110090 7120/10/0117 1A 30, 56 
Sự lan truyền của Islam đã tác động thế nào đến sự phát triển của 
soaHoem sẻ... ..... 58 
Người Islam tin vào Ysa (Giê-xu) như THỂ T50 7 110 2801, Mớy 59 
Tsiaih nói) ðÌ: về K.HDHB ĐÓ? si 225:6 22266: C02060, 28080862 1100290882.15% 61 
Nhân quyền và Công lý trong Islam ...........................--2---2sz+szs 63 
Phụ nữ có địa vị thể nào trom 131m 00... 65 
Gia đình trong. [Sim 02 60 0 ÔN ao RAO VAT TL 0E 66 
Người Islam đối XỬ VỚI n8ưỜi cao tuổi như thế nào2................... 66 
Năm Nguyên tắc cơ bản ÄEGIRD.1510DWhU1M.1101001001101109902417:17102/1001) 67 
IIJJJt10p07miphiev4@)Eslorm 67 
2) Cầu  00011915101D SẺ Đ8.5E- Tf1P TỰ AI TIENG CÔ KIẾP Và ĐC) 68 
3ì 0a† 2a B.I PU“ỘC i01 sac toanicWeuiDfAafticni0i108 433020s812s00á0) 68 
4) NhỊ ăn trong tháng Ramadan .............................. -.--- 5-5555 +x>+ 69 
5) Hành hương về Ma] ¿.....-c¿ co 4i tu cg06.G880088 16 7Ï 
Đề Có Thêm Thông Tin Về Đạo Hồi ........................................-.--ec<¿ T3 
8278/2778 i9 iđ11415u001T.77080 007970 Tớ ốm 73 
Ila1 lLểu tham khao... 74 


S:10:00110015ã57711E701+07.10 90:.1)5):7 1072412101425 2):1988 L0) 








Trang web này là phần hướng dẫn sơ lược giúp cho mọi 
người hiểu thêm về Islam (Hồi giáo). Về nội dung, trang web này 
gồm ba chương. 

Chương thứ nhất, Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý 
của Islam, sẽ giải đáp những câu hỏi quan trọng mà một số người 
thường hay hỏi : 

“ Kinh Qur°an (Kur-an) có thật là những lời của Thượng Để 
(AlIlah), và do Ngài mặc khải? 

" Liệu Muhammad (#$ = Sol-lol-lo-hù A-lây-hì Wà sal-lam = Xin 
Thượng Đề ban sự bình an và ân phước cho Người) có thật là 
Thiên Sứ do Thượng Đề đề cử? 

s Liệu Islam có thật là một tôn giáo của Thượng Đế? 

Chương này sẽ đề cập đến sáu loại dấu hiệu để trả lời cho câu hỏi 
trên: 

1) Những phép mẫu có tính khoa học trong Thiên Kinh Qur°an: 
Phần này sẽ đề cập đến một số sự kiện 
khoa học mới được khám phá ra gần 
đây đã được nhắc đến trong Thiên 
Kinh Qur°an từ 14 thế kỷ trước (có 
kẻm theo những minh họa). 

2) Lời Thách thức Vĩ đại là sáng 
tác ra Một Chương như các 
Chương trong Thiên Kinh 
Qur?an: Trong Kính Qur”an, 
Thượng Đề đã thách thức cả loài 
người và ma quỷ tạo ra được một 
chương giống như các chương 
trong Kinh Qurˆan. Kế từ khi 
Kinh Qur”an được mặc khải, cách 
đây 14 thế kỷ, cho đến tận bây giờ, 
vẫn chưa ai có thể đáp lại sự thử thách 
này, cho đù chỉ là tạo ra một chương giống như chương ngắn 
nhất trong Kinh Qur°an (Chương 108) với vẻn vẹn mười từ. 





Sách hướng dẫn tóm tắt eó minh họa đề hiệu vẻ ĐẠo Hồi 








= 
[áav) 
kS) 
=1 
= 
= 
cS) 
=] 





3) Những lời báo trước trong Kinh thánh về sự giáng sinh của 
Thiên Sứ Muhammad :, Thiên Sứ của Islam: Phần này sẽ đề 
cập đến một số lời tiên đoán trong Kinh thánh về sự giáng sinh của 
Thiên Sứ Muhammad ‡š. 

4) Những câu trong Kinh Qur°an báo trước các Sự kiện trong 
tương lai sau đó đã xảy ra đúng như đã được báo trước: Kinh 
Qur°an đã đề cập đến các sự kiện trong tương lai, sau đó đã xảy 
ra đúng như vậy, chắng hạn như việc người La Mã đánh bại người 
Ba Tư. 

5) Những phép mầu mà Thiên Sứ Muhammad % đã thực hiện: 
Thiên Sứ Muhammad š$ đã thực hiện rất nhiều phép mầu. Những 
phép mầu này được thực hiện với sự chứng kiến của rât nhiều TEƯỜI. 

6) Cuộc đời bình dị của Muhammad ‡#$: Điều đó một lần nữa cho thây 
rõ là Muhammad #$ không phải là một Thiên Sứ giả mạo, lợi dụng 
mình là Thiên Sứ đề kiếm lợi vật chất, sự vĩ đại hay quyền lực. 

Từ sáu loại chứng cứ này, chúng tôi kết luận rằng: 

“_ Kinh Qurˆan là lời của Thượng Đề và do Ngài mặc khải. 
„_ Muhammad #$ đúng là Thiên Sứ do Thượng Đề đề cử. 
“_ Islam đúng là tôn giáo của Thượng Đề. 

Nếu chúng ta muốn biết được một tôn giáo nào đó là thật hay giả, ® 
chúng ta không nên dựa vào tình cảm, cảm xúc hoặc truyên thông của 
tôn giáo ấy. Đúng hơn, chúng ta phải dựa vào những lý trí và trí tuệ 
của mình. Khi Thượng Đề gửi các Thiên Sứ đến thê giới của chúng 
ta, Ngài đã ban cho họ những phép mầu những bằng chứng đề chứng 
minh rằng họ chính là những Thiên Sứ do Ngài cử xuống và vì thế tôn 
giáo mà các Thiên Sứ mang theo đúng là sự thật. 

Chương hai, Một số Lợi ích của Islam, sẽ đề cập đến một trong số 
những lợi ích mà tôn giáo Islam mang lại cho mỗi người, như là: 

1) Cánh cửa đến Thiên đàng 

2) Sự giải thoát khỏi Địa ngục 

3) Hạnh phúc thực sự và sự tĩnh tâm 

4) Lòng khoan dung đối với tất cả các tội lỗi trước đây. 

Chương ba, Thông tin chung về tôn giáo Islam, sẽ cung cấp 
những thông tin chung về Islam, cũng như chỉnh lý một số khái niệm 
sai về Islam và giải đáp những câu hỏi thường gặp, như là: 

“_ Islam nói gì về khủng bố? 

“_ Người phụ nữ có vị thế như thế nào trong Islam? 


$q@@ 


S.1010011T01Pấv1iEro vì ri u11): 0/102 fa/59011010/27 27 7088[0) 








Thượng Đề đã trợ giúp Thiên Sứ cuối cùng của Ngài là Thiên 
Sứ Muhammad #& bằng cách ban cho Ông rất nhiều phép mâu và 
những dấu hiệu để chứng minh rằng Ông đúng là Thiên Sứ do 
Thượng Đề đề cử (tuyển chọn). Bên cạnh đó, Thượng Đề cũng 
đã mặc khải cho Ông Kinh sách cuối cùng của Ngài, Thiên Kinh 
Qur°an, với nhiều phép mâu chứng tỏ rằng Kinh Qur°an là lời của 
Thượng Đề, do Ngài mặc khải, chứ không phải là tác phẩm của 
bất cứ con người trần thế nào. Chương này sẽ đề cập đến một số 
chứng cứ đó. 


(1) Những phép mầu mang tính khoa học 
® trong Thiên Kinh Qurˆan 


Kinh Qur°an là những lời của Thượng Đề đã mặc khải cho 
Thiên Sứ của Ngài là Thiên Sứ Muhammad ‡ thông qua Thiên 
Thần Jibriel (Gabriel). Những lời mặc khải của Thượng Đề được 
Thiên Sứ Muhammad # ghi nhớ rồi đọc lại cho những bi, bạn 
của Ông. Sau đó, đến lượt những người ÍF 
này chép lại và đối chiếu lại với Thiên 
Sứ Muhammad #. Bên cạnh đó, Thiên 
Sứ Muhammad ## cũng đối chiếu Kinh 
Qur°an với Thiên Thần Jibriel mỗi năm 
một lần và hai lần trong năm cuối đời 
của ông. Kê từ khi lúc Kinh Qurˆan ra 
đời, cho đến ngày nay, có rất nhiều 
người Islam đã thuộc lòng từng chữ 
trong cuốn Kinh này. Thậm chí, rất 
nhiều người có thê nhớ toàn bộ Kinh 
Qur°an khi mới ở độ tuổi lên mười. Hàng thế kỷ trôi qua, 
Kinh Qur°an không hè thay đổi, dù chỉ là một chữ. 





Thien Kinh Quran 





Kinh Qur'an được mặc khải cách đây 14 thế kỷ đã đề cập 
đến những sự kiện mới được các nhà khoa học khám phá ra hoặc 
chứng minh trong thời gian gần đây. Điều đó đã chứng tỏ rằng Kinh 
Quran phải là lời của Thượng Đề và do Ngài mặc khải cho Thiên 
Sứ Muhammad ⁄%, và răng Kinh Qur”an không phải là tác phẩm của 
Thiên Sứ Muhammad šŠ hay bất cứ người phàm nào khác. Điều đó 
cũng chứng tỏ rằng Thiên Sứ Muhammad š§ đúng là Thiên Sứ mà 
Thượng Đề đã tuyến chọn. Sẽ rất phi lý khi có ai đó cách đây 14 thế 
kỷ có thê biết trước được những sự kiện mới được khám phá ra hoặc 
chứng minh trong thời gian gân đây bằng những thiết bị tiên tiễn và 
những phương pháp rất phức tạp. Dưới đây là một vài thí dụ. 


A) Kinh Qur°an và sự Phát triển của Phôi thai 
Trong Thiên Kinh Qurˆan, Thượng Đề nói về các giai đoạn 
phát triên của phôi thai như sau: 


Và chắc chắn TA đã tạo con người (Adam) từ 
một loại đất sét tỉnh chất. * Và TA đã làm cho 
V (con chấu của Adam) thành một Nutfah (tỉnh 
dịch) lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn (tử cung, 
dạ con). * Rồi TA tạo hoá Nutfah (tinh dịch) 
thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa hòn 
máu đặc thành một miêng thịt (bị nhai), tiếp 
đó TA tạo hóa miệng thịt (bị nhai đó) thành 
xương, rôi TA lây thịt bao xương lại rôi TA làm 
cho nó thành một tạo vật khác. Do đó, phúc 
thay Allah, Đắng Tạo Hoá Siêu Việt! )! 
AI-Muminun: 12 - 13 


Về mặt ngữ nghĩa, từ 4/zkoh trong tiếng Arập có ba nghĩa: (1) 
con đỉa, (2) vật lơ lửng, và (3) cục máu. 

Khi so sánh con đỉa với một phôi thai trong giai đoạn A4/akoh, 
chúng ta nhận thấy điểm chung giữa chúng” khi chúng ta nhìn vào 
hình 1. Bên cạnh đó, phôi thai trong giai đoạn này được nuôi dưỡng 
bằng máu của người mẹ, giống như con đỉa được nuôi đưỡng bằng 
máu của động vật khác.” 





(3) Human Development as Deseribed in the Quran and Sunnah [Sự phát triển của con người như 
mô tả trong Kinh Qur°an và Sunnah], Moore và các tác giả khác, trang 36. 

(1) Lưu ý những gì trong ngoặc đơn đặc biệt... trong trang web này chỉ là bản dịch nghĩa của Kinh 
Qur°an. Đó không phải là Kinh Qur” an, vì Kinh Qurˆan chỉ có trong tiếng A -rập. 

(2) The Developing Human [Con người trong quá trình phát triển], Moore và Persaud, lần ấn bản 
thứ 5, trang 8. 





Á. Thai người Mặt cắt của màng ối 


Trán 


Tim 


B. Con đỉa 











Hình 1: Hai hình vẽ trên minh họa những điểm tương đồng về bề ngoài giữa một con đỉa và 
phôi thai ở giai đoạn Alakoh. (Hình vẽ con đỉa trích từ Nñuman Development as Described in 
the Quran and Sunnah [Sự phát triển của con người như được mô tả trong Kinh Qur an và 
Sunnah], Moore và các tác giả khác, trang 37, đã được sửa đổi từ Infegrated Principles of 
Zoology [Những Nguyên tắc hợp nhất của Động vật học], Hickman và các tác giả khác. Hình 
vẽ thai nhỉ từ trong The Developing Human [Con người trong quá trình phát triển], Moore và 


Persaud, lần xuất bản thứ 5, trang Z3.) 


® Hình 2: Chúng ta có thể 
thây trong biểu đồ này sự 
lõ lửng của phôi thai trong 
giai đoạn Alakoh trong tử 
cung (dạ con) của người 
mẹ. (ĩne Developing 
Human [on người trong 
quá trình phát triển], 
Moore và Persaud, lần 
xuất bản thứ 5, trang 66.) 















Lớp trong lá nuôi 





Lớp lông tơ 
thứ ba 


Khoảng trồng 
giữa các lớp 
lông tơ 
Máu của mẹ 


Võng huyết 
quản mẹ 





Hình 3: Trong ảnh chụp hiển vi này, chúng ta có 
thể thây sự lơ lửng của một phôi thai (được đánh 
dấu là B) trong giai đoạn Alakoh (khoảng 15 ngày 
tuổi) trong tử cung của người mẹ. Kích thước thật 
của phôi thai là khoảng 0,6 mm. (The Developing 
Human [on người trong quá trình phát triển], 
Moore và Persaud, lần xuât bản thứ 5, trang 66, 
trích từ Mô học, Leeson và Leesøn.) 





Nghĩa thứ hai của từ Alakoh là “vật lơ lửng.” Đó là vật mà 
chúng ta có thê thây ở trong hình 2 và 3, sự lơ lửng của phôi thai, 
trong giai đoạn 4/akoh, trong tử cung của người mẹ. 


Nghĩa thứ ba của từ .4/záoh là “cục máu”. Chúng ta thấy rằng 
vẻ bê ngoài của phôi thai và túi (bao) của nó trong giai đoạn 4/akoh 
tương tự như một cục máu. Đó là do sự xuât hiện của một khôi 


Hình 4: Biểu đỗ hệ thông tim các động mạch Lông nhưng kỷ thử ba 
mạch ban SỐ †rong một phôi các tĩnh mạch phia | Động mạch 
thai ở giai đoạn Alakoh. Hình trước CHHENg Dạ 
dáng bên ngoài của phôi thai X——=—=. 
và túi (bao) của nó giông | um› 

như hình dáng của một cục ¡ 
máu, do có sự xuất hiện của 
một khôi lượng máu tưõng 
đôi lớn trong phôi thai. (The 













Cuỗng nội 


Developing Human [on ... Tĩnh mạch N 
người trong quá trình phát | ”“"”" ' trưng tâm 
triển], Moore và Persaud, lần -_Ả^ X27 Các động mạch noãn hoàng 





xuât bản thứ 5, trang 65). 


Các mạch máu trên noăn hoàng 





lượng máu tương đối lớn trong phôi thai ở giai đoạn này! (xem hình 
4). Cũng trong giai đoạn này, máu trong phôi thai không tuần hoàn 
cho đến cuối tuần thứ ba.? Do đó, phôi thai trong giai đoạn này 
giống như cục máu. 

Do đó, cả ba nghĩa của từ 4/akoh hoàn toàn trùng khớp với những 
mô tả của phôi thai trong giai đoạn 4/2koh. 

Giai đoạn tiếp theo được đề cập trong Kinh Qurˆan là giai đoạn 
Mudgoh. Từ Mudgoh trong tiếng Arab có nghĩa là “chất đề nhai.” Nếu 
có ai đó định lẫy một mẫu kẹo cao su và nhai nó trong miệng rồi sau đó 
đem nó so sánh với phôi thai ở giai đoạn Ä⁄wđgoh, chúng ta sẽ nhận thấy 
phôi thai trong giai đoạn Ä⁄wgoh có hình đáng bên ngoài giống như bề 
ngoài của chất đề nhai. Đó là do các đốt trên lưng của phôi thai có phần 
giống như vết răng trên chất đề nhai.”3 (xem hình 5 và 6). 

Làm thế nào mà Thiên Sứ Muhammad ‡# có thể biết được tất cả 
những điều này từ 1,400 năm trước, khi mà các nhà khoa học mới chỉ 
khám phá ra điều này khi sử dụng những thiết bị hiện đại và những 
kính hiển vi cực mạnh, vốn không tồn tại ở thời đại của Thiên Sứ 





(1) Human Development as Deseribed in the Quran and Sunnah [Sự phát triển của con người như 
mô tả trong Kinh Qur”an và Sunnah], Moore và các tác giả khác, trang 37-38. 

(2) The Developing Human [Con người trong quá trình phát triển], Moore và Persaud, lần ấn bản 
thứ 5, trang 65. 

(3) The Developing Human [Con người trong quá trình phát triển], Moore và Persaud, lần ấn bản 
thứ 5, trang 8. 





Hình 5: Ảnh của một phôi 
thai ở giai đoạn Mudgoh 
(28 ngày tuổi). Phôi thai 
trong giai đoạn này có hình 
dáng bên ngoài giông như 
bề ngoài của một chất để 
nhai, bởi vì những đôt trên 
lưng của nó có phần giông 
như vêt rãng trên chât để 
nhai. Kích thước thực sự 
của phôi thai là 4 mm. (The 
Developing Human [on 
người trong quá trình phát 
triển], Moore và Persaud, 
lần xuât bản thứ 5, trang 
82, trích từ Giáo sý Hideo 
Nishimura, Đại học Kyoto, 
Kyoto, Nhật Bản.) 


Hình 6: Khi so sánh hình 
dáng bên ngoài của một phôi 
thai ở giai đoạn Mudgoh với 
mẩu kẹo cao su đã bị nhai, 
chúng ta thây có điểm tưõng 
đồng giữa chúng. A) Hình vẽ 
của một phôi thai ở giai đoạn 
Mudgoh. Chúng ta có thể thây 
trong hình những đốt ở lưng 
phôi thai giống như vết rãng. 
(The Developing Human [on 
người trong quá trình phát 
triển], Moore và Persaud, lân 
xuất bản thứ 5, trang 79.) B) 
Ảnh của một miếng kẹo cao 
su đã nhai. 











A. Thai 


Lỗ tai 






Cung hàm dưới 








Chỗ lôi lên của 
trán 


Cung xương ` Ko : MU 
mồ ce thà 
óng ( _ Nú 


R22) 





2AP ^ 
Đuới 9 E0 (7 


26 + ngày 
B. Kẹo cao su 





Cung mang thứ ba 








'[ Kích thước thật 











Muhammad #? Hamm và Leeuwenhoek là những nhà khoa học đầu 
tiên quan sát các tế bào tỉnh trùng (spermatozoa) với một kính hiển 
vi cải tiến vào năm 1677 (cách thời đại của Thiên Sứ Muhammad ‡$ 
hơn 1,000 năm). Hai nhà khoa học này đã nhầm lẫn khi cho rằng tế 
bào tỉnh trùng có chứa cơ thể con người đã hình thành từ trước thu 
nhỏ và cơ thê sẽ lớn lên khi được đưa vào cơ quan sinh dục nữ.! 


Giáo sư Emeritus Keith L. Moore” là một trong những nhà 
khoa học lỗi lạc trên thế giới trong lĩnh vực giải phẫu và phôi học, 
đồng thời là tác giả của cuôn sách có tựa đề Con người trong quá 
trình phát triển, đã được dịch sang tám thứ tiếng. Quyền sách này 
là tài liệu tham khảo khoa học và được một ủy ban đặc biệt ở Mỹ 
chọn là cuốn sách hay nhất do một tác giả viết. Tiến sỹ Keith Moore 
là Giáo sư Danh dự về môn giải phẫu và Tế bào Sinh vật học thuộc 
Đại học Toronto, Toronto, Canada. Ông là Phó chủ nhiệm khoa về 
Các môn khoa học cơ bản tại Khoa Y khoa và là chủ nhiệm Khoa giải 
phẫu trong tám năm. Năm 1984, ông nhận giải thưởng danh giá nhất 
trong lĩnh vực giải phẫu ở Canada, Giải thưởng Lớn J.C.B., do Hiệp 
hội các nhà giải phẫu ‹ Canada trao tặng. Ông từng giữ cương vị lãnh 
đạo nhiều hiệp hội quốc tế, như Hiệp hội các nhà giải phẫu Canada và 
Mỹ, và Hội đồng của Liên minh các ngành khoa học sinh vật học. 

Năm 1981, tại Hội nghị Y khoa lần thứ bẩy ở Dammam, Saudi 
Arabia, Giáo sư Moore nói: “Tôi có vinh dự lớn là làm sáng tỏ những 
lời trong Kinh Qurˆan về sự phát triển của con người. Với tôi, rõ ràng 
những tuyên bố này phải do Thượng Đề mặc khải cho Muhammad, 
bởi vì gần như tất cả những kiến thức này chỉ mới được khám phá 
ra trong vài thế kỷ trở lại đây. Tôi nghĩ rằng, điều đó chứng tỏ răng 
Muhammad là người đưa tin của Thượng Đề.”3 

Do đó, khi người ta hỏi Giáo sư Moore rằng: “Điều đó có nghĩa là 
ông tin rằng Kinh Qurˆan là những lời của Thượng Đế?” Ông đáp lại 
rằng: “Tôi chắng thấy có điều gì cản trở để chấp nhận điều này.”” 


Trong một hội nghị, Giáo sự Moore phát biểu: “....Bởi vì việc xác 
định các giai đoạn phát triển của phôi thai rất phức tạp, do quá trình 
thay đổi không ngừng trong sự phát triển này, nên đề nghị phát triển 
một hệ thống phân loại mới có sử dụng những thuật ngữ được đề cập 





(1) The Developing Human [Con người trong quá trình phát triển], Moore và Persaud, lần 
ấn bản thứ 5, trang 9. 

(2) Chú ý: Nghề nghiệp của tất cả các nhà khoa học được đề cập trong trang web này được 
cập nhật năm 1997. 

(3) Phần tham khảo cho câu nói này 7? ¿s /he Truh [Điều đó là Sự thật] (băng hình). 

(4) Thịs ¡s the Truih [Điều đó là Sự thật] (băng hình). 


trong Kinh Qur”an và 5zzañh (là tất cả lời nói, hành động, cử chỉ, thái 
độ, cách cư xử và sự hài lòng trước hành động và lời nói của các bằng 
hữu của Nabi #). Hệ thống được đề xuất này rất đơn giản, toàn diện, 
và phù hợp với những kiến thức phôi học hiện nay. Những nghiên 
cứu chuyên sâu về Kinh Qur°an và #adiíh (là tất cả lời nói, hành 
động, cử chỉ, thái độ, cách cư xử và sự hài lòng trước hành động và lời 
nói của các bằng hữu của Nabi ⁄#) trong bốn năm qua đã khám phá ra 
một hệ thống phân loại phôi thai. Điều này thật đáng ngạc nhiên vì nó 
được ghi lại trong thế kỷ thứ bây sau Công nguyên. Mặc đù Aristotle, 
người sáng lập ra ngành phôi học, đã nhận thấy rằng các phôi thai của 
gà có các giai đoạn phát triển khác nhau khi ông nghiên cứu trứng gà 
trong thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, nhưng ông không cung câp 
bất cứ chỉ tiết nào về những giai đoạn này. Theo những gì được biết 
từ lịch sử ngành phôi học, cho đến tận thê kỷ XX, người ta chưa biết 
nhiều về việc xác định giai đoạn và phân loại thai nhi. Vì lý do này, 
những mô tả về sự phát triển của phôi thai trong Kinh Qur°an không 
thê dựa trên cơ sở những kiến thức khoa học ở thế kỷ thứ VII. Chỉ có 
một kết luận hợp lý rằng: những sự mô tả đó là do Thượng đề truyền 
lại cho Thiên Sứ Muhammad #. Còn bản thân Ông không thể biết 
những chỉ tiết này vì Ông là người mù chữ và hoàn toàn không có 
kiến thức khoa học.” 


B) Kinh Quran và các Ngọn Núi 

Cuốn sách có tựa đề 7zá¡ đất là một cuốn sách tham khảo cơ bản 
trong rất nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Một trong hai tác giả 
của cuốn sách này là Giáo sư danh dự Frank Press. Ông từng làm Có 
vấn khoa học cho cựu tông thống Mỹ Jimmy Carter, và từng làm Chủ 
tịch của Viện hàn lâm khoa học Mỹ trong 12 năm, Washington, DC. 
Cuốn sách của ông nói rằng các ngọn núi có gốc rễ ở dưới lòng đất? 
Những gốc rễ này nằm sâu trong lòng đất, và do đó, các ngọn núi có 
hình dạng giống như cọc chôn sâu xuông đất (xem các hình 7, 8, và 9). 


Còn dưới đây là những gì Kinh Qur°an mô tả về các ngọn núi. 
Thượng Để từng nói trong Kinh Qur°an: 
Ý Há TA không làm trái đất như một tắm thảm 
(chiếc giường), và những quả núi như chiếc cọc ? 
AI-Naba: 6 — 7 
(1) Thủs is the Truih [Điều đó là Sự thật] (băng hình). Để có một bản, xem chú thích số 9. - 


(2) Earih [Trái đât|, Press và Siever, trang 435. Cũng như xem Khoa học về Trải đái, 
Tarbuck và Lutgens, trang 157. 








Mohorovišié 




















Hình 7: Các ngọn núi có gôc rễ sâu bên dưới bề mặt của đt. (Eari: [Trái đât], Press và 
Siever, trang 413.) 





Lớp lông tơ 
thứ ba 


ẤT +ÝŸ œ? - ~ ˆ_—_ Lớp trong lá nuôi 


Khoảng trồng 
giữa các lớp 
lông tơ 


Máu của mẹ 





Võng huyết 

















Hình 8: Mặt cắt biểu đồ. Gác ngọn núi, cũng giỗng như các cọc, có rễ bám sâu trong lòng 
đất. (Anafomy of the Earth [Giải phẫu Trái đât], 0ailleux, trang 220.) 





Dây núi —~ Xói mòn 
` TÊN Lắng đọng Mực nước biên 
⁄ 











Hình 9: Một hình ảnh minh họa khác cho thây các ngọn núi có hình dạng giông chiệc cọc 
như thê nào, nhờ rễ bám sâu trong lòng đât. (Earf Science [Khoa học vê Trái đất], Tarbuck 
và Lutgens, trang 158.) 





Các ngành khoa học nghiên cứu trái đất hiện đại đều chứng minh 
rằng các ngọn núi có rễ sâu dưới bề mặt của trái đất (xem hình 9) 
và những rễ này có thể cao gấp vài lần so với phần nâng lên của núi 
trên mặt đất.! Do đó, từ duy nhất phù hợp nhất để mô tả các ngọn 
núi dựa trên thông tin này là từ “cọc,” bởi vì phần lớn thân cọc được 
chôn dưới lòng đất. Lịch sử khoa học cho chúng ta biết rằng người 
ta chỉ biết đến lý thuyết về việc các ngọn núi có rễ sâu trong lòng đất 
vào nửa cuối thê kỷ XIX.? 

Các ngọn núi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho 
vỏ trái đất ôn định.” Các ngọn núi ngăn không cho trái đất bị rung 
lắc. Thượng Đề phán trong Kinh Qur°an: 

Ấ Và Ngài đặt những quả núi vững chắc lên trái 
đất (giữ nó thăng bằng) sợ rằng (trái đất chồng 
chềnh) rung chuyển với các người È 

AI- Nah1l: 1Š 

Tương tự, lý thuyết hiện đại về kiến tạo đá cho rằng các ngọn núi 
hoạt động giống như những vật giữ cho trái đất ôn định. Kiến thức này 
về vai trò của các ngọn núi trong việc giữ cho trái đất ô ồn định mới chỉ 
được biết đến trong khuôn khổ kiến tạo đá từ nửa cuối thập kỷ 1960. 

Liệu có ai sống dưới thời của Thiên Sứ Muhammad ## có thê 
biết trước hình dạng thực của các ngọn núi? Liệu có ai hình dung 
được rằng một ngọn núi to chắc chắn mà anh hay chị ta nhìn thấy 
trước mặt mình thực sự nằm sâu trong 
lòng đất và có rễ giống như các nhà khoa 
học đã xác nhận? Một số lượng lớn sách 
địa chất học, khi đề cập đến các ngọn 
núi, chỉ mô tả phần nồi trên mặt đất. Đó 
là do tác giả của những quyền sách này 
không phải là những chuyên gia về địa 
chất. Tuy nhiên, địa chất học hiện đại đã xác nhận sự thực của những 
câu kinh trong Kinh Qurˆan. 





(1) The Geological Concept oƒ.Moumtains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi 
trong Kinh Qur°an], El-Naggar, trang 5. 

(2) The Geological Concept oƒ Moumtains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi 
trong Kinh Qurˆan], trang 5. 

(3) The Geological Concept oƒ.Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi 
trong Kinh Qurˆan], các trang 44-45. 

(4) The Geological Concept oƒ.Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi 
trong Kinh Qur°an], trang 5 








C) Kinh Quran và sự Khởi nguyên của Vũ trụ 


Khoa học nghiên cứu về vũ trụ học hiện đại, quan sát và lý 
thuyết, đều chỉ ra rằng tại một thời điểm nào đó, cả vũ trụ chỉ là 
một đám “khói” (giống như một khối mờ đục rất dày và có thành 
phần khí nóng).' Đây là một trong những nguyên tắc không thể 
chối cãi của vũ trụ học hiện đại chuẩn tắc. Hiện nay, các nhà khoa 
học có thê quan sát các ngôi sao mới hình thành từ những tàn dư 
của đám “khói” này (xem các hình 10 và I1). 

Tất cả những ngôi sao lấp lánh mà hàng đêm chúng ta nhìn 
thấy, giống như cả vũ trụ, đã từng nằm trong đám “khói” đó. 
Thượng Đề phán trong Kinh Qur°an rằng: 


{Rồi Ngài Istawa (hướng về) bầu trời trong lúc 
nó là một Dukhan (lớp khói mò) È Eussilat: 11 
Bởi vì trái đất và bầu trời ở trên cao (gồm có mặt trời, mặt 
trăng, các vì tinh tú, các hành tỉnh và thiên hà) đều được hình thành 
từ chính đám “khói” này, chúng ta có thê kết luận rằng trái đất và 
bầu trời từng có mối liên hệ trong một thực thê. Rồi sau khi thoát 
ra khỏi đám khói “thuần nhất” này, trái đất và bầu trời mới hình 
thành và tách rời nhau. Thượng Đề đã phán trong Kinh Qur°an: 


‹ Há những kẻ không có lòng tin không thấy 
rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với 
nhau (thành một khối thống nhất) trước khi 
TA chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA 
đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, chúng sẽ 
không tin hay sao ? È Al-Ambiya: 30 


Tiến sỹ Alfred Kroner, một trong những nhà địa chất học lỗi lạc, 
Giáo sư Địa chất học kiêm chủ tịch Viện Khoa học Địa chất thuộc 
trường Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz của Đức, ông nói: “Từ 
đâu mà Muhammad biết được những kiến thức này?.. - Tôi tin rằng 
hầu như không thê nào Ông ấy có được hay biết được các vấn đề đại 
loại như nguồn gốc của vũ trụ..., bởi vì giới khoa học chỉ mới tìm ra 
chúng với những kỹ thuật tiên tiến và vô cùng phức tập”? 





(1) The First Three Minutes, a Modern View oƒthe Origin oƒthe Universe [Ba phút đầu tiên, 
Một cách nhìn hiện đại vê Khởi nguyên của Vũ trụ], 'Weinberg, từ trang 94 đên 105 
(2) Phân tham khảo cho câu nói này 7s ¡s £he 7ruíh [Điêu đó là Sự thật] (băng hình). 


Hình 10: Một ngôi sao 
mới hình thành từ đám 
mây hình thành do khí 
và bụi (tinh vân), một 
trong những tàn tích 
của đám “khói” được 
coi là khởi nguyên 
của toàn vũ trụ. (ïhe 
Space Aflas [Tập bản 
đồ Không gian vũ trụ], 
Heather và Henbesi, 
trang 50.) 








Hình 11: Phá tinh vân là một đám mây gồm khí và bụi có đường kính dài 60 nãm ánh sáng. 
Nó bị kích hoạt bởi bức xạ cực tím của các ngôi sao nóng được hình thành mới đây với sô 
lượng lớn. (Horizons, Exploring the Universe [Các Đường chân trời, Khám phá Vũ trụ], Seeds, 
tâm kính ảnh 9, trích từ Hiệp hội các trường Đại học nghiên cứu về Thiên vãn học.) 





Sách hướng dẫn tóm tắt có minh họa để hiểu về Đạo Hồi 





II8SỊ 8119 Á[ g9 lun ệA 1914 tệtu nộ nụp OS 1ÖJA[ 


[ đuonuq5 


Ông Kroner còn nói thêm rằng: “Theo tôi, một người sống 
cách đây 14 thế kỷ và không biết gì về khái niệm vật lý nguyên tử 
thì sẽ không thê phát hiện từ trong tiềm thức của mình rằng trái 
đất và bầu trời có chung khởi nguyên”.! 


D) Kinh Qurˆan và Bộ Não 


Thượng Đề đã Phán trong Kinh Qur°an về một trong những 
kẻ đa thân ác nhân, người đã cầm Thiên Sứ Muhammad š$2 câu 
nguyện tại Kabah: 


Á Nhưng không! Nếu y (Abu Jahl) không 
chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn TA sẽ nắm 
chùm tóc trên trán (của y) * Một chùm tóc 
(của tên) láo khoét, tội lỗi. ? AI-A°laq: 15 — 16 


Tại sao Kinh Qurˆan lại mô tả trùm tóc trên trán là thứ dối trá 
và đầy tội lỗi? Tại sao Kinh Qur°an lại không nói rằng con người 
là thứ dối trá và đầy tội lỗi? Phải chăng có mối quan hệ nào đó giữa 
trán người và sự dối trá và tội lỗi? 

Nếu chúng ta quan sát não người từ phía trước lại, chúng ta chỉ 
nhìn thấy vùng phía trước (trán) của não mà thôi (xem hình 12). 
Theo, môn sinh lý học, khu vực này có chức năng gì? Một cuốn sách 
có tựa đề Những Kiến thức Căn bản về Giải phẩu học và Sinh lý học, 
nói về khu vực này như sau: “Động lực và sự lo xa để lập kế hoạch 
và bắt đầu những chuyền động xảy ra ở phần trước của các thùy trán, 
vùng trên trán. Đây là vùng có liên hệ với não bộ...” Cũng theo cuốn 
sách này, “Liên quan đến mối quan hệ của nó đối với động lực, vùng 
trên trán được coi là trung tâm chức năng của tính hiếu chiến....”3 

Do đó, khu vực này của hộp sọ đảm trách việc lập kế hoạch, tạo 
động lực và bắt đầu những hành vi cư xử tốt và xấu, cũng như việc 
nói đối hay nói thật. Do vậy, việc mô tả cái trán là thứ dối trá và 
đây tội lỗi khi một ai đó dối trá hoặc gây ra tội lỗi là hoàn toàn có 
lý, giống như trong Kinh Qur°an đã nói: 





(1) Thịs ¡s the Truih [Điều đó là Sự thật] (băng hình). 

(2) Essentials oƒ Anatomy & Physiolosy [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu học và 
Sinh lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 211. Xem thêm /4£ thẳn kinh của người, 
Noback và các tác giả khác, trang 410-411. 

(3) Essenfials oƒ Ánatomy & Phụsiology [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu học và Sinh 
lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 211. 








Vỏ não Khe trung 


vận động tâm Võ não cảm 


Vùng tiền ặ 
giác 


vận động 















Vùng vị giác 


Vùng kết hợp 
cảm giác 


Vùng kết hợp 


vùng trước thị giác 


cortex visuel 
Vỏ não thị 
giác 
Vùng cơ năng phát 
âm (Vùng Broca) 
vùng cảm nhận lời nói 
vùng kết hợp 


thính giác 
Vỏ não thính 








Hình 12: Các khu vực chức năng của bán câu não trái. Vùng trên trán nằm ở khu vực phía 
trước của não bộ. (Essenials of Anatomy & Physiology [Những kiên thức cõ bản về Giải phẫu 
học và Sinh lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 210.) 


Một chùm tóc (của tên) láo khoét, tội lỗi. 
Trong khi đó, đứng từ góc độ khoa học, theo Giáo sư Professor 
Ketth L. Moore, các nhà khoa học mới chỉ tìm ra những chức năng 
này của vùng trên trán trong vòng sáu thập kỷ qua mà thôi.' 


E) Kinh Qur°an với Sông và Biên 

Khoa học hiện đại mới chỉ phát hiện ra rằng ở những nơi có hai 
dòng hải lưu gặp nhau, giữa chúng có một vách ngăn. Vách ngăn 
này phân chia hai dòng hải lưu làm cho chúng có nhiệt độ, độ mặn 
và độ đậm đặc riêng.” Ví dụ như, nước biển Địa trung hải thường 
ấm, mặn, và có độ đậm đặc thấp hơn so với nước của Đại Tây 
Dương. Khi nước biển từ Địa Trung Hải đồ vào Đại Tây Dương 
ở cửa biển Gibraltar, nó tiếp tục chuyên động thêm vài trăm cây 
số vào lòng Đại Tây Dương ở độ sâu gần 1.000 mét mà vẫn giữ 





(1) AI-E'Jaz al-Eliny ƒee al-Naseyah [Những điều kỳ diệu khoa học về Trán người], Moore 
và các tác giả khác, trang 41. „ 
(2) Principles of Oceanography [Các nguyên tác cơ bản của Đại dương học], Davis, trang 92-93, 





nguyên độ âm, độ mặn và độ đậm đặc. Nước biển từ Địa Trung 
Hải thường giữ ôn định ở độ sâu này' (xem hình 13). 

Mặc dù có những con sóng lớn, những dòng hải lưu mạnh và 
thủy triêu, trong những vùng biên này, nhưng chúng không thê 
phá vỡ hay vượt quá được vách ngăn này. 





Địa Trung Hải 


— 


Đại Tây Dương 


là )/0/441)10:8 917) 
Wy/)/1-2s7)) 


làj)/0/4/)12/02/21011-0/21))x4/11:4 
19)911121001)1/9/09109//10) 


(mét) 


^ 


Chiêu sâu 


= [D0900)/21)01(01 


= A3 h ở 0)/.8//)/86))0)/10) 0) 
bì (j1) 














Hình 13: Nước biển từ Địa Trung Hải đổ vào Đại Tây Dương qua cửa biển Gibraltar vẫn giữ 
nguyên độ âm, độ mặn và độ đậm đặc bởi vì nó có một vách ngăn giữa 2 dòng nước nói trên. 
Nhiệt độ được tính là độ © (0°). (Marine Geology [Hải Địa chất học], Kuenen, trang 43.) 


Thiên Kinh Qurˆan đã đề cập đến sự tồn tại của một vách ngăn 
ở giữa nơi mà hai vùng nước biên gặp nhau và chúng không thê 
vượt quá vách ngăn. Thượng Đê phán như sau: 


£ Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự 
do giao lưu. Nhưng giữa hai chúng có một tấm 
chắn (phân ranh) mà chúng không thể vượt 
qua được. ? Al-Rohman: 19 — 20 


Nhưng khi nói về sự phân chia giữa nước ngọt và nước biên, 
Kinh Qurˆan có đê cập đên sự tôn tại của “một sự phân chia tuyệt 
đôi” với vách ngăn này. Thượng Đê có phán trong Kinh Qurˆan: 

8 M 


£ Và Ngài là Đắng đã cho hai biển nước tự do 
chảy: một loại với nước ngọt, dê uông và loại 
kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng một 





(1) Principles oƒ Oceanography [Các nguyên tắc cơ bản của Đại dương học], Davis, trang 93. 


bức chắn tách biệt hai dòng nước, không cho 
trộn lẫn với nhau ) Al-Furqon: 53 


Ai đó có thể đặt câu hỏi là tại sao Kinh Qur°an lại đề cập đến 
sự phân chia khi nói về việc phân tách giữa nước ngọt và nước 
biển, mà lại không đề cập đến khi nói về sự phân chia giữa hai 
vùng biên? 

Khoa học hiện đại đã tìm ra rằng tại vùng cửa sông, nơi mà 
nước ngọt và nước biển gặp nhau, điều kiện có vẻ hơi khác so với 
những gì phát hiện tại nơi hai vùng biển gặp nhau. Yếu tố phân 
biệt nước ngọt và nước biển ở khu vực cửa sông là vùng phân chia 
VỚI Sự gián đoạn về độ đậm đặc, phân tách giữa hai lớp nước.”! Sự 
phân chia này (vùng phân chia) có độ mặn khác nhau từ nước ngọt 
và từ nước biển? (xem hình 14). 










Cửa sông 
| Vách ngăn 
(vùng phân tách) 
Nước ngọt Mr.e“g 
(sông) =s (hp [IV ?À| n0 34)9 00 3 





Pha trộn theo phương thắng đứng 





Hình 14: Mặt cắt chiêu dọc cho thây độ mặn (tính theo %oø) ở một cửa sông. Chúng †a có 
thể thây ở đây có sự phân chia (vùng phân chia) giữa nýớc ngọt và nước biển. (fniroductory 
0ceanography [Đại Dương học Đại cương], Thurman, trang 301.) 


Thông tin này mới chỉ được khám phá gần đây với sự trợ giúp 
của những thiết bị tiên tiến để đo nhiệt độ, độ mặn, độ đậm đặc, độ 
hòa tan của ô-xy,... Mắt người không thấy được sự khác nhau giữa 
hai vùng biển khi chúng gặp nhau, đúng hơn là cả hai vùng biển 
này dường như là một với chúng ta. Tương tự như vậy, mắt người 
không phân biệt được sự phân chia giữa nước ngọt và nước biên ở 
khu vực cửa sông, cũng như vùng phân chia này. 





(1) Oceanography [Đại dương học], Gross, trang 242. Xem thêm ?roducfory Oceanography 
[Đại dương học Đại cương], Thurman, trang 300-301. 

(2) Oceanography [Đại dương học], Gross, trang 244, và Imroducfory Oceanography [Đại 
dương học Đại cương], Thurman, trang 300-301. 





F) Kinh Qur°an với Biến sâu và những Con sóng 
ngầm 
Thượng Đề phán rằng: 


Hoặc (tình trạng của những kẻ vô đức tin) 
giống như cái u tối dưới biển sâu không đáy. 
Y bị bao phủ phía trên bởi một lớp sóng, phía 
trên lớp sóng là một đám mây (đen), lớp u tối 
này chồng lên lớp u tối khác. Khi đưa tay ra, 
y không thấy nó được... È Al-Nur: 40 


Đoạn Kinh này nói về bóng tối được phát hiện trong lòng biển 
sâu hay đại đương, nơi mà nếu một người có giơ tay ra trước mặt, 
anh hay chị ta cũng không thể thấy tay mình. Bóng tối trong lòng 
biển và đại dương được tìm thấy ở độ sâu 200 trở lên. Tại độ sâu 
này, gần như không có ánh sáng úp hình 15). Dưới độ sâu 1,000 
mét, ánh sáng hoàn toàn không có. Con người không thê lặn sâu quá 
40 mét nếu không sử dụng tầu ngầm hoặc các thiết bị đặc biệt. Con 








= Z2- 


Hình 15: Khoảng từ 3% đên 30% ánh sáng mặt trời phản xạ trên bề mặt của biển. Do đó, gần 
như tât cả bẩy màu của quang phổ ánh sáng lần lượt bị hâp thụ trong 200 mét đầu tiên, trừ 
ánh sáng xanh. (0ceans [Đại dýõng], Elder và Pernetta, trang 27.) 











(1) Oceans [Đại dương], Elder và Pernetta, trang 27. 


®Ö 


người không thể tồn tại mà không có sự trợ giúp của bên ngoài vùng 
tối sẵm trong lòng đại đương, chăng hạn như ở độ sâu 200 mét. 


Gần đây, các nhà khoa học khám phá ra bóng tối này nhờ 
những thiết bị đặc biệt và tầu ngầm, giúp họ lặn sâu vào trong 
lòng đại dương. 

Chúng ta cũng có thê hiểu sự việc qua đoạn Kinh ở trên: Ấ 
...giống như cái u tối dưới biển sâu không đáy. Y bị bao phủ 
phía trên bởi một lớp sóng, phía trên lớp sóng là một đám 
mây... È Al-Nur: 40, là các vùng nước sâu trong lòng biển và đại 
dương bị lần lượt các lớp sóng bao phủ. Rõ ràng lớp sóng thứ hai 
là lớp sóng trên mặt mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì đoạn Kinh đã 
mô tả răng trên lớp sóng này là các đám mây. Thế còn lớp sóng 
thứ nhất thì sao? Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra răng có 
những con sóng ngầm, “xảy ra ngay trên những giao diện giữa 
các tầng với những độ đậm đặc khác nhau.”! (xem hình 16). 

Các con sóng ngầm bao phủ các vùng nước sâu trong lòng 
biển và đại dương bởi vì các vùng nước sâu có độ đậm đặc cao 
hơn vùng nước bên trên. Các con sóng ngầm này hoạt động giống 


Sóng trên bề mặt 





nước đậm 
đặc 






khả Những con sóng 
nước ít đậm ngâm 


đặc hơn 


Phôi cảnh 











Hình 16: Những con sóng ngầm trên giao diện của hai tầng nước có độ đậm đặc khác nhau. 
Một tâng dày đặc (tằng bên dưới), và một tâng ít dày đặc hõn (tầng bên trên). (Oceanography, 
[Đại Dương học], Gross, trang 204.) 





(1) Oceanography, [Đại dương học], Gross, trang 205. 





như các con sóng trên bề mặt. Cũng giống như các con sóng trên 
bề mặt, các con sóng ngầm cũng có thê Suy yếu. Mắt người không 
thê nhìn thấy các con sóng ngầm, nhưng ta có thê phát hiện chúng 
bằng cách nghiên cứu những thay đổi về nhiệt độ, hay độ mặn ở 
một điềm nhất định." 


G) Kinh Qurˆan và các Đám Mây 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về các loại mây và nhận ra 
răng các đám mây mang theo mưa thường hình thành và có hình 
dạng theo các hệ thông nhât định và các bước cụ thê liên quan tới 
từng loại gió và mây nhât định. 

Một dạng của đám mây mang theo mưa là mây tích loạn. Các 
nhà khí tượng học đã nghiên cứu cách thức các đám mây tích loạn 
hình thành, gây ra mưa, mưa đá và sâm chớp. 

Họ đã khám phá ra các bước sau mà các đám mây tích loạn trải 
qua đê tạo ra mưa, như sau: 

1) Các đám mây bị gió đây đi: Các đám mây tích loạn bắt đầu 
hình thành khi gió đây một số mẫu mây nhỏ (mây tích) đến một 

khu vực mà các đám mây tập hợp lại (xem các hình I7 và 18). 





Hình 17: Ảnh vệ tinh cho thây các đám mây di chuyển đến các vùng tập hợp B, C, và D. Các 
mũi tên chỉ hướng gió. (Tne Use of Satellite Pictures in Weafler Analysis and Forecasiing 
[Sử dụng các ảnh vệ tinh để phân tích và dự báo thời tiết], Anderson và các tác giả khác, 
trang 188.) 





(1) Oceanography, [Đại dương học], Gross, trang 205. 


Hình 18: Những mảng mây nhỏ (mây tích) đang chuyển động về phía một vùng tập hợp gân 
chân trời, nõi mà ta có thể nhìn thây những đám mây tích loạn lớn. (Clouds and Storms [Mây 


và Bão], Ludlam, bản khắc kẽm 7.4.) 


2) Sự tích tụ: Sau đó các đám mây nhỏ này tích tụ lại thành một 





đám mây lớn' (xem các hình 18 và 19). 








(A) Giai đoạn mây tích 
biệt lập 


s 


œ 


Chiều cao (km) 
ca) 





Hình 19: (A) Những đám mây nhỏ lẻ (mây tích). (B) Khi các đám mây nhỏ này hợp lại với 
nhau, tạo thành đám mây lớn. Những hạt nước sẽ được hiền thị:. (ne Atnosphere [Bầu khí 


quyển], Anthes và các tác giả khác, trang 269.) 








(B) Giai đoạn tăng trưởng ] 








(1) Xem The Atmosphere [Bầu Khí quyền], Anthes và các tác giả khác, các trang 268-269, và 


Những hiện tượng trong Khí trọng học, Miller và Thompson, trang 141. 








3) Sự chất đồng: Khi các đám mây nhỏ hợp lại với nhau, hiện tượng 
đùn lên trên bên trong đám mây lớn sẽ lớn dần. Hiện tượng đùn 
lên trên ở gần trung tâm của đám mây thường mạnh hơn ở bên 
ngoài.! Chính sự vận động này làm cho hình dạng của đám mây 
phát triển theo phương thắng đứng, và vì thế đám mây sẽ tạo 
thành đồng. (xem các hình 19 (B), 20, và 21). Sự phát triển theo 
phương thăng đứng này sẽ làm cho đám mây phát triển đến vùng 
có nhiệt độ lạnh hơn khí quyên, nơi mà những giọt nước và hạt 
mưa đá hình thành và phát triển lớn hơn. Khi những giọt nước 
hay hạt mưa đá này trở nên quá nặng đến mức mà hiện tượng đùn 
lên không thê giữ chúng lai, chúng bắt đầu rơi ra khỏi đám mây, 
thành mưa hoặc mưa đá.? 


Hình 20: Một đám mây tích loạn. Sau khi đám 
mây này được chất thành đông, mưa bắt đầu 
rơi ra khỏi nó. (Weafher and Glimate [Thời tiết 
và Khí hậu], Bodin, trang 123.) 


Thượng Đề có phán trong Kinh Qur°an như sau: 


{ Há Ngươi (Muhammad) không thấy việc 
Allah di chuyển các luồng mây rồi kết hợp 
chúng lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi 
thấy nước (mưa) từ giữa đó rơi xuống hay 
sao? ...? Al-Nur: 43 
Mới đây, các nhà khí tượng học mới biết chỉ tiết về sự hình 
thành, cấu trúc và chức năng của mây với sự trợ g1úp của các thiết 
bị tiên tiến như máy bay, vệ tinh, máy tính, khinh khí cầu và các 





(1) Hiện tượng đùn lên gần khu vực trung tâm thường mạnh hơn, bởi vì chúng được bảo vệ 
bởi những tác động làm lạnh của khu vực bên ngoài của đám mây. 

(2) Xem The 4mosphere [Bầu Khí quyền], Anthes và các tác giả khác, trang 269, và Những 
hiện tượng trong Khí tượng học, Miller và Thompson, các trang 141-142. 








Hình 21: Một đám mây tích loạn. (4 Colour Guide to Clouds [hướng dẫn về màu sắc của 
Mây], Scorer và Wexler, trang 23.) 


thiết bị khác để nghiên cứu gió, hướng gió, và để đo độ âm và 
những biến đổi của nó, qua đó xác định mức độ và những thay đôi 
về áp suất khí quyền." 

Những câu Kinh trong Kinh Qurˆan đề cập đến hiện tượng mưa 
đá và sắm chớp, sau khi nói về những đám mây và hiện tượng mưa: 
... Và Ngài ban từ trời xuống (mây to như) 
những qủa núi bên trong chứa mưa đá mà 
Ngài dùng để đánh kẻ nào Ngài muốn và 
biến nói ra khỏi người nào Ngài muốn. Tia 
chớp của nó gần làm cho hoa mắt (mọi 

người)  Al-Nur: 43 
Các nhà khí tượng học từng tìm ra rằng, các đám mây tích 
loạn, có mang theo mưa đá, có thể đạt độ cao từ 25.000 đến 30.000 
“phít” (tương đương với khoảng 4,7 đến 5,7 đặm),? giống như các 
ngọn núi, đã được mô tả trong Kinh Qur°an, Ý... Và Ngài ban từ 
trời xuống (mây to như) những qủa núi bên trong chứa mưa 
đá... Al-Nur: 43, (xem hình 21 ở trên). 


(1) Xem Ee`/az al-Quran al-Kareem fee Wasƒ Anwd` al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, Makky 
và các tác giả khác, trang 55. 

(2) Elemenfs oƒ Meteorology [Những hiện tượng trong Khí tượng học], Miller và Thompson, 
trang 141. 








Câu Kinh này khiến mọi người thắc mắc. Tại sao câu Kinh này 
lại nói Tia chớp của nó? khi nói về mưa đá? Phải chăng điều đó 
có nghĩa mưa đá là yếu tố chính gây ra chớp? Chúng ta hãy cùng tìm 
hiểu xem cuốn sách có tựa đề K”í tượng học Ngày nay nói VỀ điều 
này như thế nào. Cuốn sách này nói rằng một đám mây bị tích điện 
khi mưa đá rơi qua một vùng trong đám mây có những giọt nước nhỏ 
siêu lạnh và những tinh thê đá. Khi những hạt nước nhỏ ở dạng lỏng 
va chạm với một hạt mưa đá, chúng đông lại khi tiếp xúc với nhau và 
giải phóng nhiệt ấn. Điều đó giữ cho bề mặt 
của hạt mưa đá ấm hơn so với bề mặt của 
tỉnh thể đá xung quanh. Khi hạt mưa đá 
chuyên động tiếp xúc với một tinh thê 
đá, một hiện tượng quan trọng xảy ra: 
điện tử sẽ chuyền động thành dòng từ 
vật thê lạnh hơn sang vật thể ấm hơn. 
Do đó, hạt mưa đá mang điện tích âm. 
Hiệu ứng tương tự xảy ra khi những 
hạt nước nhỏ siêu lạnh chuyển động 
tiếp xúc với hạt mưa đá và những 
mảnh rất nhỏ của đá mang điện tích 
dương sẽ bị phá hủy. Những phần tử 
mang điện tích dương nhẹ hơn này sau 
đó được hiện tượng đùn lên mang lên 
phía trên của đám mây. Hạt mưa đá, với 
điện tích âm, sẽ rơi xuống đáy của đám mây, do đó phần dưới của đám 
mây mang điện tích âm. Những điện tích âm này sau đó bị phóng điện 
tạo thành chớp.! Từ đó, chúng ta kết luận rằng mưa đá là yếu tố chính 
gây ra tia chớp. 

Người ta chỉ mới phát hiện ra thông tin này về chớp trong thời 
gian gần đây. Cho đến năm 1600 sau công nguyên, những ý tưởng về 
khí tượng học của Aristotle vẫn đóng vai trò chủ đạo. Chăng hạn như, 
Aristotle nói rằng bầu khí quyền có chứa hai loại bốc hơi, âm ướt và 
khô. Ông cũng cho rằng sắm chớp là âm thanh của sự va chạm của sự 
bốc hơi khô với các đám mây xung quanh, và chớp là sự bốc cháy của 
hiện tượng bốc hơi khô kèm theo một ngọn lửa nhỏ và yếu ớt.? Đó là 
một trong những ý kiến về khí tượng học đóng vai trò chủ đạo trong 










(1) M/efeorology Today [Khí tượng học Ngày nay], Ahrens, trang 437. 

(2) The Works oƒ Aristofle Translated imo English: Meteorologica [Các tác phẩm của 
Aristotle được dịch sang tiếng Anh: Meteorologica], tập 3, Ross và các tác giả khác, các 
trang 369a-369b. 


m1 


H) Những Bình luận của các nhà khoa học về 
những phép mâu mang tính khoa học trong 
Thiên Kinh Qur?an 


Dưới đây là một số bình luận của các nhà khoa học về những 
phép mầu mang tính khoa học trong Thiên Kinh Qurˆan. Tất cả 
những lời bình luận này được rút ra từ cuốn băng video có tựa đề 
Đó là Sự thật. Trong cuốn băng video này, bạn có thể nhìn thấy 
hình ảnh và nghe tiếng của các nhà khoa học khi họ đưa ra những 
lời bình luận sau đây. 

1) Tiến sỹ. T. V.N. Persaud là Giáo sư chuyên ngành giải phẫu, 
nhi khoa và sức khỏe trẻ em, sản khoa, phụ khoa và sinh sản thuộc 
Trường Đại học Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. Ông 
từng giữ cương vị Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu tại trường này trong 
suốt 16 năm. Ông là nhà khoa học nỗi tiếng trong các lĩnh vực 
ông nghiên cứu. Ông đã viết hoặc biên tập 22 cuốn sách giáo khoa 
và đã có bài đăng trên I§I tờ báo khoa học. Năm 1991, ông nhận 
giải thưởng cao quý nhất dành cho lĩnh vực giải phẫu ở Canada, 
Giải thưởng lớn J.C.B. của Hiệp hội các nhà giải phẫu Canada. 
Khi được hỏi về những phép mầu mang tính khoa học trong Kinh 
Qurˆan mà ông từng nghiên cứu, ông đã nói như sau: 

“Theo những gì tôi biết, thì Muhammad là một người bình 
thường. Ông ấy không biết đọc, không biết viết. Trên thực tế, 
ông ây mù chữ. Và chúng ta đang nói vê khoảng 1,200 (thật ra là 
khoảng 1,400) năm trước. Chúng ta đang nói vê một người mù chữ 
mà lại có thể đưa ra những lời tuyên bố rất thâm thúy mà lại chính 
xác đến không ngờ về bản chất khoa học. Còn về cá nhân tôi, tôi 
chẳng thấy vấn đề này xảy ra chỉ là do ngâu nhiên. Có quá nhiều 
chỉ tiết chính xác và cũng giống như Tiến sỹ Moơre, tôi chẳng thấy 
có gì khó khăn về nhận thức răng đó là một nguồn cảm hứng hay 
sự khám phá siêu phàm giúp cho Muhammad có thể đưa ra những 
lời lẽ như thế.” 

Giáo sư Persaud đã từng đưa một vài câu Kinh trong Kinh 
Qur°an và từng lời nói của Thiên Sứ Muhammad ‡# trong một số 
cuốn sách của ông. Ông cũng đã từng giới thiệu những câu Kinh 
này và những lời nói của Thiên Sứ Muhammad ‡Š tại một số hội 
nghị. 





2) Tiến sỹ Joe Leigh Simpson là Chủ nhiệm Khoa Sản khoa và 
Phụ khoa, giáo sư chuyên ngành sản khoa và phụ khoa, cũng như 
Phân tử và Di truyền học ở người thuộc Trường Y khoa Baylor, 
Houston, bang Texas, Mỹ. Trước đó, ông từng là Giáo sư chuyên 
ngành Sản khoa và phụ khoa, kiêm Chủ nhiệm Khoa Sản khoa 
và Phụ khoa thuộc trường Đại học Tennessee, Memphis, Bang 
Tennessee, Mỹ. Ông từng là Chủ tịch Hội Sản khoa Mỹ. Ông 
từng nhận rất nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Công 
trạng của Hiệp hội Giáo sư Sản khoa và Phụ khoa năm 1992. 
Giáo sư Simpson đã nghiên cứu hai câu nói sau đây của Thiên Sứ 
Muhammad : 

“Quả thật, mỗi người đều được tạo thành, được tập trung 
trong bụng mẹ trước 40 ngày ?” (Soheeh Al-Bukhary, số 3208 
và Soheeh Muslim số 2643.)! 

“Khi bào thai đạt 42 ngày tuỗi, Thượng Đề gửi một Thiên 
Thần đến rồi định dạng, tạo thính giác, thị giác, da, thịt và 
xương cho nó ?” (Saheed Muslim, số 2645)? 

Ông đã nghiên cứu hai câu nói trên của Thiên Sứ Muhammad ## 
một cách khái quát, giải thích rằng 40 ngày đầu tiên tạo thành một 
thời kỳ có thê phân biệt rõ ràng về sự hình thành của phôi thai. Ông 
cũng đặc biệt ân tượng với tính chính xác tuyệt đối trong những lời 
nói của Thiên Sứ Muhammad $$. Do đó, trong một hội nghị, ông 
đã đưa ra ý kiến như sau: 

“Vì thế, hai /#ađith (lời nói của Thiên Sứ Muhammad # đã 
được nhắc đến đã cho chúng ta một thời gian biểu cụ thể về sự 
phát triển chủ yếu về phôi thai học trước 40 ngày. Một lần nữa, tôi 
cho rằng, trong buổi sáng nay có rất nhiều diễn giả đã khăng định 
nhiều lần rằng: hai /7zđ¡h trên không thê đúc rúc trên cơ sở những 
kiến thức khoa học tồn tại ở thời điểm hai câu nói này được viết 

. Theo tôi, điều đó không chỉ cho thấy rằng không có xung 
đột giữa di truyền học và tôn giáo, mà trên thực tế, tôn giáo có thể 
hướng dẫn khoa học bằng cách thêm vào những khám phá đối với 





(1) Được thuật lại trong HadIs Saheeh Muslim, #2643, và Hadis Saheeh Al-Bukhari, #3208. 
Lưu ý: Những gì có trong ngoặc đặc biệt {...} của phần hướng dẫn này là phần dịch 
những gì mà Thiên Sứ Muhammad ‡š đã nói. Cũng cân lưu ý các bạn răng ký hiệu # 
được sử dụng trong phần chú giải này dùng để chỉ số của Hadis. Một Hadis là một lời nói 
(lời kể) được ghi lại (truyền. lại) một cách xác thực bởi những người bạn của Thiên Sứ 
Muhammad :# về những gì Ông ấy nói, làm hoặc chứng mình. 

(2) Được thuật lại trong Hadis Saheeh Muslim, #2645. 


những phương pháp khoa học truyền thống và rằng có những tuyên 
bố trong Kinh Qur°an mà vẫn còn đúng trong nhiều thế kỷ sau, và 
điều đó giúp khắng định rằng những kiến thức trong Kinh Qur°an 
là xuất phát từ Thượng Đề đắng tối cao.” 

3) Tiến sỹ E. Marshall Johnson là Giáo sư danh dự về Giải phẫu 
và Sinh học Phát triển thuộc Trường Đại học Thomas Jefferson, 
Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Ông từng là Giáo sư Giải phẫu, 
chủ nhiệm khoa Giải phẫu, giám đốc Viện Daniel Baugh trong suốt 
22 năm. Ông còn là Chủ tịch Hội nghiên cứu Quái thai. Ông là 
tác giả của hơn 200 ấn phẩm. Năm 1981, tại Hội nghị Y tế lần thứ 
bây ở Dammam, Saudi Arabia, Giáo sư Johnson đã nói trong phần 
thuyết trình công trình nghiên cứu của mình như sau: 

“Tóm lại: Kinh Quran miêu tả không chỉ sự phát triển của hình 
dáng bên ngoài, mà còn nhấn mạnh vào những giai đoạn bên trong, 
các giai đoạn bên trong phôi thai, sự hình thành và phát triển của 
nó, nhân mạnh những sự kiện quan trọng được khoa học tự nhiên 
công nhận.” 

Ông cũng nói rằng: “Với tư cách là một nhà khoa học, tôi chỉ 
có thể giải quyết những gì mà tôi có thể thấy một cách rõ ràng. Tôi 
có thể hiểu phôi học và sinh học phát triển. Tôi có thể hiểu những 
lời mà người ta dịch nghĩa từ Kinh Qur”an cho tôi. Như tôi đã đưa 
ra ví dụ trước đó, nếu tôi có thê quay ngược thời gian về kỷ nguyên 
đó, biết những gì tôi đã biết hiện nay và mô tả mọi chuyện, tôi 
không thể mô tả những gì đã được mô tả. Tôi chẳng thấy có bằng 
chứng nào đề phủ nhận rằng Muhammad có được những kiến thức 
này từ đầu đó. Do đó, tôi thấy ở đây chăng có gì mâu thuẫn với 
khái niệm rằng. CÓ sự trợ giúp của thần thánh liên quan đến những 
gì ông ấy có thể viết ra.”! 


4) Tiến sỹ William W. Hay là một nhà khoa học nồi tiếng, 
chuyên nghiên cứu về biển. Ông là Giáo sư chuyên ngành Địa chất 
thuộc Đại học Colorado, Boulder, Bang Colorado, Mỹ. Trước đó, 
ông từng làm Hiệu trưởng trường khoa học hàng hải và khí quyên 
Rosentiel thuộc trường Đại học Miami, Mianmi, bang Florida, Mỹ. 
Sau khi thảo luận với Giáo sư Hay về những gì được đề cập trong 
Kinh Qur°an về những khám phá mới đây về biển, ông nói: 





(1) Thiên Sứ Muhammad :# không biết chữ. Ông không biết đọc và viết, nhưng Ông đọc lại 
Kinh Quran cho những người bạn của mình nghe và yêu câu một sô người trong sô họ 
chép lại. 





“Tôi cho rằng thật thú vị khi biết rằng thông tin này có trong 
đoạn văn cô của Thiên Kinh Qurˆan, và tôi chăng có cơ sở nào đề 
biết những thông tin này bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi nghĩ rằng thật 
thú vị vì những thông tin này có trong Kinh Qur”an và rằng công 
việc này vân còn đang tiếp tục để khám phá ý ý nghĩa của một trong 
số những đoạn văn này.” Còn khi được hỏi về nguôn gỐc ‹ của Kinh 
Qur°an, ông liền trả lời: “Vâng, tôi có thể cho rằng đó hắn phải là 
một thứ gì đó rất thần thánh.” 

5) Tiến sỹ Gerald C. Goeringer là Giám đốc Khóa học và Phó 
Giáo sư về Phôi học y khoa thuộc Khoa Y học Tế bào, Trường Y 
khoa, Đại học Georgetown, Washington, DC, Mỹ. Trong suốt Hội 
nghị Y học lần thứ tám ở Riyadh, Saudi Arabia, Giáo sư Goeringer 
đã phát biêu như sau trong phần thuyết trình về công trình nghiên 
cứu của mình: 

“Trong một số tương đối ít các câu Kinh có mô tả một cách 
toàn diện về sự phát triển của con người, từ thời điểm hỗn hợp 
của giao tử đến quá trình tạo cơ quan. Trước đó chưa hề tồn tại 
những hồ sơ rõ ràng và hoàn chỉnh như vậy về sự phát triển của 
con người, bao gồm việc phân loại, thuật ngữ học và mô tả. Trong 
hầu hết, nếu không phải là tất cả, các trường hợp, sự mô tả này có 
ở vài thế kỷ trước khi có việc ghi lại những giai đoạn khác nhau 
trong sự phát triển của phôi thai người được mô tả trong các tài liệu 
khoa học truyền thống.” 

6) Tiến sỹ Yoshihide Kozal là Giáo sư danh dự tại Đại học 
Tokyo, Hongo, Tokyo, Japan, và là giám đốc của Đài quan sát 
thiên văn học quốc gia, Mitaka, Tokyo, Japan. Ông nói: 

“Tôi rất ấn tượng khi thấy những sự kiện thiên văn học đích 
thực ở trong Kinh Qurˆan, và đối với chúng ta các nhà thiên văn 
học đã từng nghiên cứu từng mảnh nhỏ của vũ trụ. Chúng ta đã tập 
trung nỗ lực đề tìm hiểu từng phần nhỏ. Bởi vì sử dụng kính viên 
vọng, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những mảng nhỏ của bầu trời 
mà không phải nghĩ về toàn vũ trụ. Do đó, khi đọc Kinh Qur°an và 
bằng cách trả lời các câu hỏi này, tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy 
cách thức nghiên cứu vũ trụ trong tương lai cho bản thân.” 

7) Giáo sư Tejatat Tejasen là Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu ở Đại 
học Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand. Trước đó, ông từng làm 
Chủ nhiệm Khoa Y khoa của Đại học Chiang Mai. Tại Hội nghị Y 


ấn 


học lần thứ tám ở Riyadh, Saudi Arabia, Giáo sư Tejasen đã đứng 
dậy và phát biểu: 

““Trong suốt ba năm qua, tôi bắt đầu quan tâm đến Kinh Qur°an. 
Xuất phát từ nghiên cứu của tôi và những gì tôi học được từ hội 
nghị này, tôi tin rằng những gì được ghi lại trong Kinh Qur°an từ 
14 thế kỷ trước phải là sự thực, điều đó có thê được chứng minh 
bằng các phương tiện khoa học. Do Thiên Sứ Muhammad ## không 
biết đọc hay biết viết, Thiên Sứ Muhammad :# phải là người đưa 
tin để tiếp âm sự thật này, vốn được mặc khải đến Ông như một sự 
khai sáng của một người có đủ tư cách để là người sáng tạo ra sự 
thật đó. Người sáng tạo đó nhất định phải là Thượng Đề. Do đó, tôi 
nghĩ rằng đã đến lúc phải nói rằng: La ilaha ¡lla Allah, ((không có 
thần thánh nào đáng đề thờ phụng, ngoại trừ Allah (Thượng đề)), 
và Muhammadur rasoolu Allah, ((Muhammad là người đưa tin 
(Sứ Giả) của Allah (Thượng đề)). Cuối cùng, tôi phải chúc mừng 
vì sự tổ chức thành công và tuyệt vời hội nghị này. Nhờ nó, mà tôi 
không chỉ biết được những quan điểm khoa học và quan điểm tôn 
giáo mà còn có cơ hội để gặp nhiều nhà khoa học nỗi tiếng và kết 
bạn với những người tham dự hội nghị. Điều quý giá nhất trong số 
tất cả những øì mà tôi đã học được khi đến đây là được nói lên: La 
tỉaha ta 4lah, và Muhammadur rasoolu Allah, và trở thành một 
tín đồ Islam”. 

Sau những ví dụ về những phép mầu mang tính khoa học trong 
Kinh Qurˆan mà chúng ta đã xem xét và những bình luận của các 
nhà khoa học về điều đó, chúng ta hãy tự hỏi mình những câu hỏi 
như sau: 

" Liệu đó có phải là một sự trùng hợp khi mà tất cả thông tin 
khoa học mới được khám phá mới đây trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau đã từng được đề cập trong Kinh Qurˆan, đã được 
tiết lộ từ 14 thế kỷ trước đó? 

“ Liệu Kinh Quran có phải là tác phẩm của Thiên Sứ 
Muhammad z8 hay là của bất cứ người nào khác? 

Chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất đó là Kinh Qur°an nhất 
định là những lời của Thượng Đề và do Ngài truyền lại. 





(2) Lời Thách thức Vĩ đại là sáng tác 
ra Một Chương như các Chương trong 
Qurˆan 

Thượng Đề phán rằng: 


Á Và nếu các ngươi còn nghỉ ngờ về những gì 
TA (Allah) mặc khải (Kinh Qur°an) cho bề tôi 
(Muhammad) của TA, thì các ngươi hãy tạo 
một chương giống như (chương kinh Qur°an) 
rồi mời các nhân chứng của các ngươi (những 
người ủng hộ và giúp đỡ) đến ngoại trừ Thượng 
Đề, nếu các ngươi trung thực * Nhưng nêu các 
người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nỗi thì hãy sợ hỏa ngục 
mà chất đốt là con người và những bụt tượng, 
(với hỏa ngục đó) được chuẩn bị sẵn cho những 
người Kafir (phủ nhận Allah). * Và hãy báo 
cho những người có đức tin và làm việc thiện 
về việc họ sẽ được (Allah) ban thưởng những 
ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng 
sông chảy... È Al-Baqoroh: 23 — 25 
Kể từ khi Kinh Qur°an được mặc khải từ 14 thế kỷ trước, chưa có 
ai có thể sáng tác ra một chương như các chương trong Kinh Qur°an, 
xét về vẻ đẹp, tính hùng biện, sự chói lọi, lập luận thông thái, thông tin 
xác thực, sự tiên đoán xác thực, và các thuộc tính hoàn hảo khác. Bên 
cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, chương nhỏ nhất trong Kinh Qur°an 
(Chương 108) chỉ có mười từ, nhưng cho đến tận hôm nay, vẫn chưa 








5 = ® 
: “‡%, 4A à N 
9 #2 Xi l9 
% ® 
Ñứ F=— * `x⁄4 
z2 Ái 

h “&ØA, 3 " 
4 


K=) 


©z265044@ 564/0, |9 


#“ti(⁄2 44% 
®“w “5 05/15 c5 gì 
sSS`S`S»SeSSSS€6sSs.sSsSsss 


Zz~> 
*xz $Šz 


“%4 









Chương Kinh nhỏ nhất trong Qur'an (chương 108) chỉ có 10 từ. Nhưng vẫn chưa có ai có 
thể đáp lại được sự thách thức sáng tác ra một chương giông như các chương trong Thiên 
Kinh Qur an. 


có ai có thể đáp lại được sự thử thách này.' Một vài trong, số những 
người Ả-rập vốn là kẻ thù của Thiên Sứ Muhammad # đã cô gắng tìm 
mọi cách đề đáp lại sự thử thách này và cũng là để chứng minh rằng 
Tp Sứ Muhammad # không phải là Thiên Sứ, nhưng họ đều bị thất 
bại.” Họ đã thất bại cho dù Kinh Qur”an được mặc khải bằng chính 
ngôn ngữ và phương ngữ của họ và rằng người Ả-rập ở thời đại của 
Thiên Sứ Muhammad # có tài hùng biện và từng làm những vần thơ 
rất hay và tuyệt vời, hiện vẫn còn được đọc và đánh giá cao. 


(3) Những lời báo trước trong Kinh 
thánh về sự giáng sinh cúa Thiên Sứ 
Muhammad +, Thiên Sứ của Islam 


Những lời báo trước trong kinh thánh 
về sự giáng sinh của Thiên Sứ Muhammad 
#2 là bằng chứng về chân lý của Islam đối 
với những người tin vào Kinh Thánh. 

Trong cuốn Đệ Nhị Luật 18, 
Moses nói Thượng Đề bảo với Ông 
rằng: “Ta sẽ tạo ra cho họ một 
Thiên Sứ như con từ chính những 
người anh em của họ; Ta sẽ mượn mồm của anh ta 
để truyền đạt lại lời của Ta và nói cho họ biết tất cả những gì 
Ta lệnh cho anh ta. Nếu có ai đó không nghe những lời của Ta mà 
Thiên Sứ đã nói dưới danh nghĩa của Ta, tự Ta sẽ yêu cầu người 
đó phải giải thích.” (Đệ Nhị Luật 18:18-19).° 

Từ những câu thơ này, chúng ta kết luận rằng Thiên Sứ trong lời 
tiên đoán trên phải có ba đặc điểm như sau: 







1) Ông ta sẽ giống như Moses. 
2) Ông ta xuất thân từ những người anh em của dân tộc Israêl, thuộc 
con cháu của Ismaêl 
3) Thượng Đề sẽ mượn mồm Ông ta đề truyền đạt lại lời của Ngài và 
Ông ta sẽ tuyên bố những gì Thượng Đề lệnh cho Ông ta. 
Chúng ta hãy xem xét những tính cách này một cách sâu hơn: 





(1) Xem 4I-Borhan ƒee Oloom Al-Ouran, Al-Zarkashy, tập 2, trang 224. 

(2) Xem Al-Borhan ƒee Oloom Al- Quran, Al-Zarkashy, tập 2, trang 226. 

(3) Tất cả các câu thơ trên trang này được trích từ 7he Mỹ Siudy Bible, New International 
Version [Kinh Thánh nghiên cứu NIV, Phiên bản quốc tế mới], ngoại trừ những chỗ được 
chú thích là KJV, có nghĩa là Phiên bản Vua James. 





1) Một Thiên Sứ giống như Moses (Mu-Sa): 

Trên thế giới này gần như không có hai Thiên Sứ nào giống như 
hai Thiên Sứ Moses và Muhammad. Cả hai đều được truyền lại những 
luật lệ và quy tắc sống rất toàn điện. Họ đều phải ‹ đối mặt với kẻ thù và 
đều giành chiến thắng bằng phép thuật. Cả hai đều được công nhận là 
Thiên Sứ và các chính khách có tài. Cả hai cùng phải đi cư sau những 
âm mưu ám hại họ. Còn những điểm tương đồng giữa Moses và Ysa 
(Giê-su) không nhận thấy điểm tương đồng như trên và cũng không 
có điểm tương đồng nào tốt hơn. Những điểm tương đồng đó bao 
gồm việc sinh ra đời, cuộc sống gia đình và cái chết của Moses và 
Muhammad chứ không phải của Ysa (Giê-su). Hơn nữa, Ysa (Giê-su) 
được các môn đệ của mình coi là Con trai của Thượng Đê mà không 
phải là một Thiên Sứ của Thượng Đế, như Moses và Muhammad, hay 
như người Hồi giáo tin rằng Ysa (Giê-su) là Thiên Sứ. Do đó, lời tiên 
đoán này là dành cho Thiên Sứ Muhammad # chứ không phải Gie- 
xu, bởi vì Muhammad giống Moses hơn là Ysa (Giê-su). 

Bên cạnh đó, một trong những lời tiên đoán của sách Phúc âm 
của John rằng người Do thái đã đợi việc thực hiện ba lời tiên đoán 
rất rõ ràng. Lời tiên đoán thứ nhất là sự giáng sinh của Ysa (Giê- 
su). Lời tiên đoán thứ hai là sự giáng sinh của Elijah. Lời tiên đoán 
thứ ba là sự giáng sinh của một Thiên Sứ. Điều này càng rõ ràng 
hơn qua ba câu hỏi mà người ta đã hỏi người rửa tội John: “Bây 
giờ là lời chứng thực của John, khi người Do thái ở Jerusalem 
cử những thầy tu và người Lê-vi đến hỏi xem ông là ai. Ông đã 
không thể không thú nhận mà còn thú nhận một cách thoải mái, 
“Ta không phải là Ysa (Giê-su).” Họ lại hỏi ông, “Thế thì ông 
là ai? Có phải là Elijah không?” Ông đáp lại, “Không phải.” 
“Vậy ông có phải là một Thiên Sứ?” Ông trả lời, “Không.” 
(John 1:19-21). Nếu chúng ta xem Kinh thánh với những lời chỉ 
dẫn tham khảo, chúng ta sẽ thấy trong những lời chú giải bên lề 
nơi mà các từ “Thiên Sứ” xuất hiện trong John 1:21, răng những 
từ này dùng đề chỉ lời tiên đoán của Đệ Nhị Luật 18:15 và 18:18.' 
Chúng ta kết luận từ đó rằng Ysa (Giê-su) không phải là Thiên Sứ 
được đề cập trong Đệ Nhị Luật 18:18. 


2) Từ những người anh em của người Israel: 


Abraham (Ibrohim) có hai người con trai, Ishmael (Ismaêl) 
và Isaac (Ishaak) (Sáng Thế ký - Genesis 21). Ishmael trở thành 


(1) Xem những chú giải bên lề trong 7Je ,MV Siudy Bible, New International Version [Kinh 
Thánh nghiên cứu NIV, Phiên bản quôc tê mới], ở câu 1:21, trang 1594. 





® 


ông tổ của người Ả-rập, còn Isaac trở thành ông tổ của người Do 
Thái. Thiên Sứ được nói tới không phải xuất thân từ chính người 
Do Thái, mà từ những người anh em của họ, đó là người Ismael. 
Thiên Sứ Muhammad ⁄§ là con cháu của Ismael, quả thực là Thiên 
Sứ này. 

Bên cạnh đó, Isaiah 42:1- 13 nói về người bề tôi của Thượng 
Đế, người “đã được chọn” và “người đưa tin” của Ngài, người 
sẽ mang đến luật lệ. “Ông ta sẽ không nản chí hoặc nhụt khí 
cho đến khi ông ta có thê lập ra công lý trên trái đất. Những 
người thuộc bán đảo Á-rập sẽ đặt hy vọng của họ vào luật lệ 
của ông ta.” (Isaiah 42:4). Câu thơ 11, đã liên hệ người được 
chờ đợi với các hậu duệ của Kedar. Kedar là ai? Theo Sáng thế ký 
25:13, Kedar là con thứ hai của của Ismael, tổ tiên của Thiên Sứ 
Muhammad :$. 


3) Thượng Đề sẽ mượn mồm của Thiên Sứ để truyền đạt lời nói 
của Ngài: 

Lời Phán của Thượng Đề (Thiên Kinh Qur°an) đã thực sự được 
truyền qua miệng của Thiên Sứ Muhammad $$. Thượng Đề đã 
phái Thiên Thần Gabriel (Jibriel) xuống truyền lại cho Thiên Sứ 
Muhammad ⁄$ những lời Phán của Thượng đề (Thiên Kinh Qur an) 
và yêu cầu Ông đọc lại cho những người khác nghe khi Ông đã 
nghe xong. Vì thế, những lời Phán này không phải là của Thiên 
Sứ Muhammad š§ và nó cũng không xuất phát từ trong ý nghĩ của 
chính Ông mà chỉ được truyền qua miệng của Ông thông qua Thiên 
Thần Gabriel. Trong suốt cuộc đời của Thiên Sứ Muhammad #š, 
và dưới sự giám sát của Ông, những lời Phán này đã được những 
người bạn của Ông học thuộc lòng và chép lại. 

Thêm vào đó, lời tiên đoán này trong Đệ Nhị Luật Phán rằng 
Thiên Sứ này sẽ nhân danh Thượng Đê đê truyên đạt những lời 
Phán của Ngài. Nếu chúng ta nhìn vào Thiên Kinh Qur°an, chúng 
ta sẽ thấy răng tất cả các chương, trừ Chương 9, đều đề cập đến 
hoặc bắt đầu bằng cụm từ, “Nhân danh Thượng Đề, Đắng rất mực 
Độ Lượng, Đắng rất mực Khoan Dung.” 


Một sự chỉ dẫn khác (ngoài lời tiên đoán trong Đệ Nhị Luật) 
là Isaiah đề cập đến mối quan hệ khăng khít giữa người Đưa Tin 
có quan hệ với Kedar với một bài hát mới (một lời Kinh bằng thứ 
ngôn ngữ mới) sẽ được cất lên cho Ngài (Isaiah 42:10-11). Điêu đó 
được đê cập một cách rõ ràng hơn trong lời tiên đoán của Isaiah: 





“và một ngôn ngữ mới, ông ta sẽ nói với dân tộc này” (Isaiah 
28:11 KJYV). Một điểm liên quan nữa, là Kinh Qur°an được mặc 
khải thành từng phần trong suốt quá trình kéo dài 23 năm. Thật thú 
vị khi đem đối chiếu điều này với Isaiah 28, cũng đề cập về vấn đề 
tương tự, “For ït is: Do and do, do and do, rule on rule, rule on 
rule; a little here, a little there.” (Isaiah 28:10). 


Lưu ý rằng Thượng Đề đã từng Phán trong lời tiên đoán của Đệ 
Nhị Luật 18, “Nếu ai đó không nghe những lời nói của Ta được 
truyền qua miệng của Thiên Sứ nhân danh Ta, tự Ta sẽ yêu cầu 
người đó phải giải thích.” (Đệ Nhị Luật, 18:19). Điều này có 
nghĩa là bất cứ ai tin vào Kinh thánh phải tin vào những gì Thiên Sứ 
này nói, và Thiên Sứ này chính là Thiên Sứ Muhammad ‡$. 


4) Những câu Kinh trong Kinh Qur°an đề 
cập đên những sự kiện trong tương lai mà 
sau đó đã trở thành hiện thực 


Một ví về các sự kiện được dự báo trước trong Kinh Qurˆan là 
chiên thăng của người La Mã trước người Ba Tư trong vòng từ ba 
đên chín năm kê từ sau khi người La Mã chiên bại trước người Ba 
TỪ, 


Thượng Đề phán trong Kinh Qur°an: 


Ý Những người La Mã đã bị đánh bại * Tại 
một vùng đất gần nhất (bán đảo Ả-rập) 
nhưng sau cuộc chiến bại ấy, họ sẽ dành lại 
chiến thắng trở lại * Trong thời gian ngắn 
(từ ba đến chín năm)...  Al-Rum: 2-4 


Chúng ta hãy tìm hiểu xem lịch sử cho chúng ta biết gì về các 
cuộc chiên tranh này. Cuốn sách có tên Lịch sử để chế La Mã cho 
hay quân đội La Mã đã thất bại nặng nề ở Antioch vào năm 613, 
và hậu quả là, người Ba Tư đã chuyên sang phản công trên Hiếp 
các mặt trận. Vào thời điểm đó, thật khó có thể tưởng tượng rằng 
quân La Mã sẽ đánh bại quân Ba Tư, nhưng Kinh Qurˆan đã báo 
rằng quân La Mã sẽ giành chiến thắng trong khoảng thời gian từ ba 





(1) History oƒthe Byzantine Siate [Lịch sử đễ chê La Mã], Ostrogorsky, trang 95. 


| 


đến chín năm. Vào năm 622, tức là chín năm sau thất bại của quân 
La Mã, quân đội của La Mã và Ba Tư chạm trán trên đất Armenia, 
và kết quả là chiến thắng mang tính quyết định của người La Mã 
đối với người Ba Tư, đó là chiến thắng đầu tiên của quân La Mã 
sau thất bại vào năm 613.! Lời báo trước đã thành hiện thực đúng 
như những gì Thượng Đề đã Phán trong Kinh Qur°an. 

Trong Kinh Qur°an còn có rất nhiều câu Kinh khác cũng như 
các câu nói của Thiên Sứ Muhammad :# về các sự kiện trong tương 
lai mà sau này những sự kiện đó đều diễn ra đúng như đã dự báo. 


(5) Những phép mầu mà Thiên Sứ 
Muhammad # đã thực hiện 


Được phép của Thượng Đế, Thiên Sứ Muhammad ‡# đã thực 
hiện nhiều phép thần. Rất nhiều người đã chứng kiến những phép 
thần này. Chắng hạn như: 

" Khi những kẻ đa thần ở Makkah yêu cầu Thiên Sứ 
Muhammad ⁄# phải cho chúng xem một phép mầu, Ông 
Liền cho chúng thấy Ông tách đôi mặt trăng.? 

» Một phép mâu khác là làm nước chảy ra từ các ngón tay của 
Thiên Sứ Muhammad š#š‡. Khi các bạn Hữu của Ông bị khát 
nước mà không có nước trừ một chút ít ở trong bình. Họ 
liền tìm tới Ông và nói rằng họ không còn nước đề tây rửa 
và để uống ngoại trừ chút ít ở trong bình. Sau đó, Thiên Sứ 
Muhammad :# liền thò tay vào trong bình và nước bắt đầu 
chảy ra từ giữa các ngón tay của ông. Thế là, họ có nước đề 
uống và tây rửa. Lúc đó, có tới 1,500 người bạn. 


Ngoài ra còn có rất nhiều phép thần khác do Thiên Sứ đã thực 
hiện hoặc xảy ra với Ông. 





(1) History oƒ the Byzantine Siate [Lịch sử đễ chế La Mã], Ostrogorsky, trang 100-101, và 
Lịch sử Ba Tư, Sykes, tập 1, trang 483-484. Xem thêm Từ điển Bách khoa Briannica 
mới, Micropaedia tập 4, trang 1036. 

(2) Trích từ Hadith Saheeh Al-Bukhari, #36371, và Saheeh Muslim, #2802. 

(3) Trích từ Hadith Saheeh Al-Bukhari, #3576, và Saheeh Muslim, #1856. 





(6) Cuộc đời giản dị của Thiên Sứ 
Muhammad ‡s 


Chúng ta có thê kết luận rằng không có lý do nào để cho rằng 
Thiên Sứ Muhammad 3 là một Thiên Sứ giả mạo, nhằm tìm kiếm 
những lợi ích vật chất, sự nỗi tiếng, và quyền lực. 


Trước khi thực hiện sứ mệnh làm Thiên Sứ, Thiên Sứ 
Muhammad ‡# sống một cuộc sống sung túc và chăng phải lo nghĩ 
về tiền bạc. Là một thương gia thành đạt và có tiếng, Thiên Sứ 
Muhammad ‡## mang về những khoản thu nhập thỏa đáng và sung 
túc. Sau khi thực hiện sứ mệnh làm Thiên Sứ, và bởi vì sứ mệnh 
này, cuộc sống của Ông trở nên gian khổ hơn về mặt vật chất. Để 
làm rõ điều này, chúng ta hãy xem xét xem những câu nói sau đây 
về cuộc đời Ông: 

" A'-y-shah, vợ của Thiên Sứ Muhammad # kể lại với một 
người cháu: “Ôi cháu của ta, chúng ta nhìn thấy ba mặt trăng 
mới trong hai tháng mà trong nhà của Thiên Sứ không nhóm 
lửa (để nâu ăn).” Cháu của bà liền hỏi, “Thưa cô, cái gì đã duy 
trì sự sống của cô?” Bà liền nói, “Có hai đồ vật màu đen, quả 
chà là và nước, nhưng Thiên Sứ có những người láng giêng 
Ansar, họ có sữa của những con lạc đà và họ từng chuyên đến 
cho Thiên Sứ một ít sữa.”! 

" Sahl Ibn Sa”ad, một trong những người bạn của Thiên Sứ 
Muhammad ## nói: “Thiên Sứ của Thượng Đề không thấy 
bánh mì được làm bằng bột ngon kê từ khi Thượng Đề chọn 
Ông ấy (làm Thiên Sứ), cho đến khi Ông qua đời.”? 

" Aˆ-y-shah, vợ của Thiên Sứ Muhammad # nói: “Nệm của Thiên 
Sứ dùng để ngủ được làm bằng da được nhồi bằng sợi cây chà 
J5) 

" Amr Ibn Al-Hareth, một trong những người bạn của Thiên Sứ 
Muhammad 8 nói rằng: “khi Thiên Sứ qua đời , Ông không 
để lại tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác ngoại trừ con la trắng 
Ông thường hay cưỡi, vũ khí, và một mảnh đất Ông dùng đề 
làm việc từ thiện. 

(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2972, và Saheeh Al-Bukhari, #2567. 
(2) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #5413, và AI-Tirmizi, #2364. 


(3) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2082, và Saheeh Al-Bukhari, 6456. 
(4) Được thuật lại trong Saheeh AI-Bukhari, #2739, và Mosnad Ahmad, #17990. 





Nếu chúng ta so sánh cuộc sống của Thiên Sứ Muhammad ## 
trước và sau khi Ông bắt đầu thực hiện sứ mệnh làm Thiên Sứ, 
Thiên Sứ Muhammad :# đã sống một cuộc sống cơ cực cho đến khi 
Ông qua đời mặc dù Ông có thê sử dụng ngân khố Islam, phần lớn 
của Bán đảo Ả-rập thuộc về người Islam trước khi Ông qua đời, và 
người Islam giành chiến thắng sau 18 năm Ông thực hiện sứ mệnh 
của mình. 

Liệu có phải Thiên Sứ Muhammad šš đã lợi dụng uy tín của 
mình để giành địa vị, sự vĩ đại hay quyền lực. Sự ham muốn địa 
vị và quyền lực thường song hành với ăn ngon, mặc đẹp, ở trong 
những ngôi nhà sang trọng, có lính gác và những quyền lực miễn 
phải bàn cãi. Liệu có những tiêu chí nào có thê áp dụng cho Thiên 
Sứ Muhammad #? Chỉ cần vài cái nhìn khái quát về cuộc đời của 
Ông dưới đây, ta có thể trả lời cho câu hỏi này. 

Bất chấp trọng trách của một Thiên Sứ, một thầy giáo, một 
chính khách, một quan tòa, Thiên Sứ Muhammad ‡# vẫn vắt sữa 
con dê của mình!, tự may vá quần áo, tự sửa giầy, giúp làm các 
công việc trong gia đình , đến thăm người nghèo khi họ bị ốm. 
Ông cũng từng giúp những người bạn của mình đào một cái mương 
bằng cách giúp họ chuyên cát đi. Cuộc đời của Ông là một hình 
mẫu đáng ngạc nhiên về sự giản dị và tính khiêm tốn. 


Những người bạn của Thiên Sứ Muhammad z8 rất yêu thương 
Ông, tôn trọng Ông, và tin tưởng Ông một cách đáng ngạc nhiên. 
Tuy nhiên, Ông vẫn luôn nhắn mạnh răng, sự tôn thờ phải đành cho 
Thượng Đề chứ không phải cá nhân Ông. Anas, một trong những 
người bạn của Thiên Sứ Muhammad :%, nói rằng không có ai trên 
đời này được họ yêu quý hơn Thiên Sứ Muhammad %, tuy nhiên 
mỗi lần Ông đến họ không đứng dậy chào Ông bởi vì Ông ghét nhìn 
thấy họ đứng dậy chào Ông, giống như mọi người vẫn thường làm 
đối với những người vĩ đại. 

Một thời gian dài, trước khi có những viễn cảnh về sự thành 
công đối với Islam, và ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên đài và cực 





(1) Được thuật lại trong M⁄osnad Ahmad, #25662. 

(2) Được thuật lại trong Saheeh 4l-Bukhari, #676, và Mosnad Ahmad, #25517. 

(3) Được thuật lại trong Saheeh 4l-Bukhari, #676, và Mosnad Ahmad, #23706. 

(4) Được thuật lại trong Ä⁄4owaf4a` Malek, #53. 

(5) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #3034, Saheeh Musliưm, #1803, và Mosnad 
Ahmad, #18017. 

(6) Được thuật lại trong Ä⁄osnad Ahmad, #12117, và Al-Tirmizi, #2754. 





khô với đòn tra tấn và cực hình dành cho Thiên Sứ Muhammad :# 
và các bạn của Ông, Ông đã nhận được một đề nghị rất thú vị. Một 
SỨ giải của những thủ lĩnh đa thần, Otba, đã đến Đặp Ông. và nói 
rằng, “...Nếu Ông muốn tiền, chúng ta sẽ quyên đủ tiền để Ông trở 
thành người giàu có nhất trong sô chúng ta. Còn nếu Ông muốn làm 
thủ lĩnh, chúng tôi sẽ dựng Ông trở thành thủ lĩnh của chúng tôi và 
không bao giờ quyết định chuyện gì nếu chưa được phép của Ông. 
Nếu Ông muốn một vương quốc, chúng tôi sẽ đưa Ông lên làm vua 
của chúng tôi...” Tất cả những điều đó chỉ đổi lại đúng một yêu cầu 
là Thiên Sứ Muhammad # Ngưng không kêu gọi mọi người theo 
Islam và chỉ thờ phụng mỗi mình Thượng Đế. Liệu lời đề nghị này 
có hấp dẫn đối với một người đang theo đuổi những lợi ích về vật 
chất? Liệu Thiên Sứ Muhammad # có lưỡng lự khi lời đề nghị này 
được đưa ra? Liệu Ông có từ chối nó như một chiến lược mặc cả và 
để ngỏ cửa đề chờ một lời đề nghị hấp ‹ dẫn hơn? Dưới đây là câu trả 
lời của Ông: {Nhân danh Thượng Đề, Đắng rất mực Độ Lượng 
Đắng rất mực Khoan Dung}, Và Ông xướng đọc cho Otba nghe 
những câu Kinh trong Kinh Qur°an 4I1:1-38.' Dưới đây là một sô 
trong những câu Kinh đó: 


{ Việc ban (Kinh Qur°an) xuống là do 
Đắng Rất Mực Độ Lượng, Đắng Rất Mực 
khoan Dung * Một Kinh sách với các câu 
Kinh được giải thích phân trần rất chỉ tiết, 
một cuốn Kinh Qur°an bằng tiếng Ả-rập, 
ban cho những người hiểu biết * Mang lại 
cho (những người tin tưởng) một niềm vui, 
những thông tin tốt lành và cảnh cáo (những 
kẻ bất tuân, chống đối) những lời cảnh báo 
nhưng nhiều người trong số họ lại quay đi, vì 
thế họ không nghe được È Fussilat: 2-4 


Trong một dịp khác và khi đáp lại lời thỉnh cầu ngừng kêu gọi 
mọi người đi theo Islam của người bác, Thiên Sứ Muhammad #2 
đã trả lời một cách quả quyết và thành thật: ƒThưa bác! Cháu thề 
nhân danh Thượng Đề, Cho dù họ có đem cả mặt trời đặt lên 





(1) Al-Serah Al-Nabaweyyah, [bn Hesham, tập 1, pp. 293-294. 
(2) Al-Serah Al-Nabaweyyah, I[bn Hesham, tập 1, pp. 265-266. 


tay phải và mặt trăng đặt lên tay trái của cháu, cháu vẫn không 
từ bỏ sự việc này (kêu gọi mọi người đi theo Islam), cho đến khi 
Thượng Đề làm cho Islam chiến thắng và dù có chết cháu cũng 
phải bảo vệ nó.}? 

Thiên Sứ Muhammad ‡# và một số ít người bạn không chỉ phải 
chịu sự ngược đãi trong suốt 13 năm mà còn phải bị những người 
đa thần vài lần cố tìm cách sát hại Thiên Sứ Muhammad #2. Có lần 
bọn Hưng từng có sát hại bằng cách thả cho hòn đá to rơi xuống đầu 
Ông.' Còn lần khác, chúng định giết Ông bằng cách đầu độc thức 
ăn.” Điều gì có thể chứng minh cho vấn đề này, một cuộc đời đầy 
đau khổ va hy sinh, ngay cả khi Ông đã hoàn toàn vượt qua được tât 
cả những gian truân? Điều gì có thê lý giải đức tính khiêm tốn và cao 
thượng mà Ông đã thê hiện trong những thời điểm vinh quang nhất 


7) Sự lớn mạnh lạ thường của Islam 


Có thể phần cuối của chương này là thời điểm thích hợp đề đưa ra 
một bằng chứng quan trọng về sự thật của Islam. Có một điều ai cũng 
biết rõ là ở Mỹ và trên toàn thế giới, Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh 
nhất. Dưới đây là một số điều quan sát thấy về hiện tượng này: 

M “Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ, soi đường chỉ lối 
và chỗ dựa cho rất nhiều người chúng ta...” (Hillary Rodham 
Clinton, Thời bảo Los Angeles). 

“Những người theo Islam là cộng đồng lớn mạnh nhanh nhất 
thể giới...” (Ban Hướng dẫn Dân số, Nước Mỹ Ngày nay).* 
“....Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở đất nước này.” 
(Geraldine Baum; Phóng viên chuyên viết về Tôn giáo của tờ 
Newsday, Newsday). 

I “Islam, tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ...” (Ari L. Goldman, 
Thời báo New York). 


(1) AI-Serah AI-Nabaweyyah, [bn Hesham, tập 1, pp. 298-299. 

(2) Được thuật lại trong .1/-Daremey, #68, và Abu-Dawood, #4510. 

(3) Larry B. Stammer, Nhà báo việt về Tôn giáo của báo Thời đại, “Đệ Nhất Phu nhân động 
thổ với người Islam,” Los Angeles Times [Thời báo Los Angeles Times], Bản dành cho 
gia đình, Mục Metro, Phần B, 31-5- 1996, trang Sà, 

(4) Timothy Kenny, “Nơi nào đó trên thê giới,” S4 7oday [Nước Mỹ Ngày nay], Bản Cuối 
cùng, Phần tin tức, 17-2-1989, trang 4A. 

(5) Geraldine Baum, “Dành cho Tình yêu của Allah,” Newsđay, Bản Nassau và Suffolk, 
Phần II, March 7-3-1989, trang 4. 

(6) Ari L. Goldman, “Người Mỹ gốc Phi nhanh chóng tiếp nhận Islam chính thống,” New York 
Times [Thời báo New York], Bản cuối dành cho Thành phố Late, 21-2-1989, trang 1. 








Hiện tượng này cho thấy Islam đúng là tôn giáo của Thượng 
ĐỂ. Thật vô lý khi cho rằng có rất nhiêu người ở Mỹ và ở các 
nước khác đã chuyên sang theo Islam mà không suy sét một cách 
cân thận trước khi kết luận rằng Islam là có thật. Rất nhiều người 
thuộc nhiều tầng lớp, chủng tộc và phong cách sống khác nhau 
ở nhiều nước khác nhau đã chuyển hướng tôn giáo, sang theo 
Islam. Trong số này có những nhà khoa học, các giáo sư, các nhà 
triết học, nhà báo, chính trị gia, nghệ sỹ và vận động viên. 

Những điểm được đề cập đến trong chương này chỉ là một 
trong số những. bằng chứng cho đức tin rằng Kinh Qur°an là lời 
của Thượng Đề, Thiên Sứ Muhammad šŠ đúng là Thiên Sứ do 
Thượng Đê cử xuống, và Islam đúng là tôn giáo bắt nguồn từ 
Thượng Đế. 


eo 





Tôn giáo Islam mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã 
hội. Chương này đề cập đên một sô lợi ích dành cho các cá nhân 
thông qua Islam. 


(1) Cửa đên Thiên đàng 
Thượng Đề phán trong Kinh Qur°an: 


Á Và hãy báo cho những người có đức tin 
và làm việc thiện về việc họ sẽ được (Allah) 
ban thưởng những ngôi vườn thiên đàng bên 
dưới có các dòng sông chảy... È 
AI-Baqoroh: 23 —- 25. 

Và Allah cũng phán ở chương khác: 


Á Các người hãy thi đua nhau đến với sự tha 
thứ từ bi từ Thượng Đề của các người và cầu 
xin được vào thiên đàng, khoảng rộng của 
nó như khoảng rộng của bầu trời và trái đất, 
được chuẩn bị sẵn cho những ai tin tưởng 
vào Thượng Đề và những sứ giả của Ngài È 
AI-Hadecd: 21 


Thiên Sứ Muhammad 3 nói với chúng ta rằng hạng thấp nhất 
trong số những . sống ở Thiên đàng sẽ có gấp mười lần những 
8Ì có ở thế giới này,' và anh hay chị ta sẽ có bất cứ thứ gì mình muốn 
và gấp mười lần như thế.? Thêm vào đó, Thiên Sứ Muhammad šš 
nói: {Là một (vết như) dấu roi ở thiên đàng tốt đẹp hơn cho 
các người cả trần gian và tẤt cả những øì có trong chúng.}? 
Hadith do Al-Bukhory ghi lại. Nabi # nói ở Hadith khác: {Thiên 
đàng là một nơi không bề tôi mắt nào từng thấy, không đôi tai 
(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #186, và Saheeh Al-Bukhari, #657 l. 

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #188, và Mosnad Ahmad, #10832. 


(3) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, ft656§, và Mosnad Ahmad, #13368. 
(4) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2825, và Mosnad 4hmad, S609. 











nào từng nghe, và không trí óc nào từng nghĩ tới. ` Ông còn 
phán: {Người bất hạnh nhất trên thế giới trong số những người 
được tới Thiên đàng sẽ ngâm mình một lần ở Thiên đàng. Sau 
đó, người đó sẽ được hỏi, “Hới bề tôi trai của Adam, đã bao giờ 
con gặp sự bất hạnh nào chưa? Đã bao giờ con chịu đựng sự 
gian khổ nào chưa?” Sau đó, người đó sẽ nói, “Ò, không thưa 
Thượng Đê! Con chưa bao giờ gặp phải bất cứ sự bất hạnh nào, 
và con cũng chưa từng trải qua bắt cứ sự gian khổ nào.”}! 
Nếu bạn đến Thiên đàng, bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc 

không bệnh tật, ốm đau, và bắt tử; Thượng Đề sẽ hài lòng với bạn, 
và bạn sẽ sống ở đó mãi mãi. Thượng Đề nói trong Kinh Qur°an: 

Ấ Và những ai có đức tin và làm việc thiện, 

TA (Allah) sẽ đưa họ vào những ngôi vườn 

thiên đàng bên dưới có những dòng sông 

chảy để họ sống ở trong đó mãi mãi... È 

AI-Nisa: 57 


(2) Giải thoát khỏi Hoả ngục 
Thượng Đề phán trong Kinh Qur°an: 


Á Quả thật, những kẻ bất tin và chết trong 

tình trạng không có đức tin, thì không ai 

trong số họ được chấp nhận cho dù đất có 

đầy vàng được mang đến để chuộc tội. Họ sẽ 

phải chịu phạt vô cùng đau đớn và họ không 

được một ai giúp đỡ È Ali Imron: 91 

Bởi thế, cuộc đời này là cơ hội duy nhất để được vào Thiên 

đàng và thoát khỏi Hỏa ngục, vì lỡ có ai đó chết đi trong sự hoài 
nghi, sẽ không có cơ hội để quay lại thế giới này để mà tin. Như 
Thượng Đề có nhắc đến trong Kinh Qur°an về những gì sẽ xảy ra 
cho những người vô tín ngưỡng trong Ngày Phán quyết: 


{ Và nếu Ngươi (Muhammad) thấy được 
cảnh khi chúng (những kẻ vô đức tin) đưa 
đứng trên hỏa ngục, chúng sẽ than: “Thật 
khổ thân chúng tôi! Nếu chúng tôi có thể 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2807, và Mosnad Ahmad, #12699. 





Ớớng u về Đạo E 


® 


l[- 


quay lại (trần gian) thì chúng tôi sẽ khôn 
phủ nhận các dấu hiệu của Thượng Để 
chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành những 
người có tỉn tưởng (Allah) È 

AIl-An-aˆm: 27 


Nhưng sẽ chăng ai có cơ hội thứ hai này. 

Thiên Sứ Muhammad có nói: {Người hạnh phúc nhất 
trên thế giới trong số những người bị đày xuống Hỏa ngục 
trong Ngày Phán quyết sẽ bị ngâm xuống một lần trong Ngọn 
lửa. Rồi sau đó, Thượng Đề sẽ hỏi, “Hởi con trai của Adam, 
ngươi có bao giờ thấy bất cứ điều tốt nào không? Ngươi có 
bao giờ hưởng bất cứ ân huệ nào không?” Người đó sẽ nói, 
“Không, bề tôi thề với Ngài, thưa Thượng Đế!”}! 


(3) Hạnh phúc thực sự và Sự Tĩnh tâm 


Hạnh phúc thực sự và sự tĩnh tâm có thể tìm thấy bằng cách tuân 
theo những mệnh lệnh của Đầng Tạo hóa Đâng duy trì thê giới này. 
Thượng Đê có phán trong Kinh Qurˆan: 






Á Những người có đức tin (vào 
Allah thật sự) và con tim họ 
sẽ bình thản về sự tụng niệm 
Allah. Chẳng phải, sự tụng 
niệm Allah làm cho con tim 
bình thản hay sao ? È 
AI-Ro”d: 28 

Mặt khác, nêu ai đó quay lưng lại với Kinh 


Quran, người đó sẽ phải sống một cuộc sống 
đau khổ trên thế giới này. Thượng Đề Phán: 


Ý Ngược lại, ai lánh xa lời mặc khải của TA 
(Allah) chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo 
hẹp khỗ sở rồi TA sẽ phục sinh hắn mù lòa 
vào ngày phán xử. È Toha: 124 
Điều này có thể lý giải tại sao một số người lại chọn con đường 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2807, và Mosnad Ahmad, #12699. 
(2) Ví dụ như không tin vào Kinh Quran hoặc hành động trái ngược với những mệnh lệnh 
trong đó 











tự tử mặc dù họ đang hưởng thụ sự sung sướng về mặt vật chất mà 
tiền bạc có thể đem lại. Hãy nhìn tắm gương của Cat Stevens (bây 
giờ được biết đến với tên Yusuf Islam), từng là một ca sỹ nhạc pốp 
nổi tiếng và từng có lúc kiếm được hơn 150 nghìn đô-la Mỹ trong 
một đêm diễn. Tuy nhiên, chỉ sau khi chuyền sang theo Đạo Hồi, anh 
ta mới thực sự tìm thấy hạnh phúc và sự tĩnh tâm, mà trước đây anh 
ta không thể tìm thấy trong cuộc sống sung túc về vật chất. 


(4) Tha thứ cho mọi Tội lỗi trước đây 


Khi một ai đó chuyền sang theo Islam, Thượng Đề sẽ tha thứ cho 
tất cả những tội lỗi và những việc làm sai trái trước đây của người 
đó. Một người có tên là Amr đến gặp Thiên Sứ Muhammad :# 
và nói, “Xin hãy đưa tay phải của Người ra để tôi có thể nguyện 
trung thành với Người.” Thiên Sứ liền đưa tay phải của mình 
ra. Nhưng Amr lại rút tay của ông ta lại. Thiên Sứ liền hỏi: 
{Hõi Amr, điều gì đã xảy ra với ngươi vậy?} Amr trả lời, “Tôi 
định đưa ra một điều kiện.” Thiên Sứ lại hỏi: {Vậy điều kiện 
mà ngươi định đưa ra là gì?; Amr trả lời tiếp, “Xin Thượng 
Đề tha thứ cho những tội lỗi của tôi.” Thiên Sứ hỏi tiếp: {Vậy 
ngươi không biết là sau khi chuyền sang theo Islam thì mọi tội 
lỗi trước đây được xóa bỏ hay sao?}? 


Sau khi chuyển sang theo Islam, người ta sẽ được ban thưởng 
vì những việc làm tốt hoặc xấu theo những gì mà Thiên Sứ 
Muhammad ‡‡ nói: {Thượng Đề của các ngươi, Đắng Thiêng 
liêng và Cao quý, Rất mực Khoan dung. Nếu ai đó định làm 
việc tốt nhưng lại không làm, anh ta được ghi nhận đã làm một 
việc tốt. Còn nếu anh ta làm, anh ta sẽ được thưởng gấp 10 hay 
gấp 700 lần hoặc nhiều hơn thế. Còn nếu ai đó định làm việc 
xâu nhưng lại không làm, anh ta sẽ được ghi nhận đã làm một 
việc tốt. Còn nếu anh ta làm, anh ta chỉ bị ghi nhận đã làm một 
việc xấu, hoặc Thượng Đề sẽ xóa sạch việc xấu đó đi.}? 


eo 





(1) Dưới đây là địa chỉ liên lạc hiện nay của Cat Stevens (Yusuf Islam), trong trường hợp 
bạn muốn biết cảm nghĩ của anh ta sau khi chuyền sang theo Islam: 2 Phố Digswell, 
London N7 81X, Anh. 

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #121, và Mosnad Ahmad, #17357. 

(3) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #2515, và Saheeh Muslim, #13 l. 





ớng u về Đạo E 


® 


l[- 





Islam là øì? 
Islam là sự chấp thuận và tuân theo những điều răn dạy mà 
Thượng Đê đã mặc khải cho Thiên Sứ cuôi cùng của Ngài là 
Muhammad #. 


Một số Đức tin cơ bản của Islam 


1) Tin vào Thượng Đê 

Những người Islam chỉ tin vào Thượng Đề duy nhất, Ngài không 
có con và cũng không có người cộng sự và rằng không có ai đáng 
được đề thờ phụng như Ngài. Quả thật Ngài đích thực là Thượng Đề 
và tất cả các vị thần khác đều là hư không (không có). Ngài có những 
tên gọi cao đẹp nhất và những tính cách toàn hảo nhất. Và không ai 
có thể chia sẻ với Ngài về sự thần thánh cũng như tính cách của Ngài. 
Trong Kinh Qur°an, Thượng Đề tự mô tả mình như sau: 


£ (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do 
Thái, người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa 
thần): Ngài là Allah, Đắng duy nhất * Allah là Đắng 
tự hữu, Đắng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ 
vả * Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do aïi 
sinh ra * và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh 
với Ngài đặng. È Al-Ikhlos 
Ngoài Thượng Đề ra, không ai 
có quyên đê cho người khác phải 
cầu khẩn, cầu nguyện hay có bất 
cứ hành động thờ phụng nào khác. 
Chỉ có Thượng Đề là Đắng 
Tối cao, Đáng Tạo hóa, Đâng 
Toàn quyền, Đẳng Nuôi dưỡng tất 
cả mọi vật trong vũ trụ. Đâng Sắp Chương 112 của Thiên Kinh Quran được 
đặt mọi chuyện. Ngài đại diện cho_ viết bằng thư pháp Ả-rập. 























nhu cầu không của riêng ai trong số các sinh linh của Ngài, mà ngược 
lại tất cả các sinh linh của Ngài phụ thuộc vào Ngài đề có được những 
thứ họ cần. Ngài Nghe thấy tất cả, Nhìn thấy tất cả và Thấu hiểu tất 
cả. Một cách toàn hảo, kiến thức của Ngài bao gồm mọi thứ, từ những 
vấn đề công khai đến những vấn đề thầm kín, những vấn đề chung 
cho đến những vấn đề riêng tư. Ngài biết điều gì đã xảy ra, điều gì sắp 
xảy ra, và nÓ sẽ Xảy ra thế nào. Không có chuyện gì xảy ra trên toàn 
thê giới này nằm ngoài ` muốn của Ngài. Bất cứ thứ gì Ngài muốn 
sẽ xảy ra, còn bất kế điều gì Ngài không muốn, sẽ không và chẳng 
bao giờ xảy ra. Ý muốn của Ngài cao hơn ý muốn của tất cả sinh linh. 
Ngài có quyên đối với mọi việc và Ngài có thể làm được mọi việc. 
Ngài nhất mực Khoan dung, nhất mực Độ lượng và nhất mực Từ tâm. 
Trong một câu nói của Thiên Sứ Muhammad 3š, chúng ta biết rằng 
Thượng Đề còn khoan dung với các sinh linh của Ngài hơn cả sự 
khoan dung của người mẹ dành cho con cái mình.! Thượng Để hoàn 
toàn xa cách với những øì bất công và bạo ngược. Ngài luôn sáng. suốt 
trong mọi hành động và mệnh lệnh của mình. Nêu ai đó muốn điều gì 
ở Thượng Đề, anh hay chị ta có thể hỏi trực tiếp Ngài mà không cần 
phải nhờ ai khác đứng ra nói hộ với Thượng Đê. 
Thượng Để không phải là Giê-xu (Jesus), và Giê-xu cũng 
không phải là Thượng Đế. Ngay bản thân Giê-xu cũng phủ nhận 
điều này. Thượng Đề Phán trong Kinh Qur°an: 


Á Quả thật, những ai nói: “Allah chính là 
(Nabi Ysa — Giê-su) con trai của Mar-yam 
(Maria)” là những kẻ vô đức tin thật sự. 
Ngược lại, chính (Nabi Ysa — Giê-su) đã nói: 
“Hối con cháu Is-ro-il! Các người hãy tôn thờ 
Allah, Ngài chính là Thượng Đề của ta và của 
các người.” Quả thật, những ai thờ phụng 
những thần linh khác bên cạnh Allah thì chắc 
chắn Allah sẽ cắm y vào Thiên Đàng và nơi ở 
dành cho y chính là hóa ngục. Và không có 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2754, và Saheeh Al-Bukhari, #5999. 

(2) Hãng thông tân Associated ,Press, Luân Đôn, đưa tin ngày 25-6-1984, khi trả lời khảo sát 
của một chương trình truyền hình phần lớn các giám mục của Anh đã nói: “Người Cơ 
đóc giáo không bắt buộc phải tin răng Chúa Giê-xu là Thượng Đề.” Cuộc khảo sát này 
tiến hành với 31 trên tông sô 39 giám mục của Anh. Bài báo sau đó cho biết thêm rằng 19 
trong số 31 giám mục này nói răng hoàn toàn có thể coi Giê-xu là “sứ giả cuôi cùng của 
Thượng Đề.” Cuộc khảo sát này do chương trình tôn giáo hàng tuần “Credo” thuộc kênh 
truyền hình Cuối tuần Luân Đôn thực hiện. 


sự giúp đỡ nào đối với những kẻ chuyên làm 

điều sai trái ngông cuồng.! 3 Al-Ma-i-dah: 72 

Thượng Đề không phải là tam ngôi nhất thể. Ngài nói 
trong Kinh Qurˆan như sau: 


£ Quả thật, những ai nói: “Quả thật, Allah là 
ngôi thứ ba trong tam ngôi nhất thể.” Trong 
khi không có một Thượng Đề nào xứng đáng 
được thờ phụng chỉ ngoại trừ Thượng Đề duy 
nhất (Allah). Và nếu bọn chúng không câm 
ngay những lời nói bậy bạ đó thì chắc chắn 
chúng sẽ bị phải một sự trừ phạt rất đau đớn 
* Chăng lẽ, bọn chúng không cho mình cơ 
hội quay trở lại sám hối cùng Ngài và cầu xin 
Ngài dung thứ tội lỗi đã phạm trong khi Allah 
là Đắng vô cùng Khoan Dung, rất mực Nhân 
Từ Độ Lượng ? * (Nabi Ysa — Giê-su) đứa con 
trai của Mar-yam (Maria) chẳng qua là một vị 
Rosul (một vị Thiên Sứ) như bao vị Rosul được 
cử phái xuống trước Người và mẹ của Người 
(bà Mar-yam) là một phụ nữ có niềm tin kiên 
định (vào Allah) È Al-Ma-i-dah: 73-75 


Islam phủ nhận việc cho rằng Thượng Đề đã nghỉ ngơi vào ngày 
thứ bảy sau những ngày (6 ngày) mà Ngài đã tạo ra vũ trụ, răng 
Ngài đã vật nhau với một trong sô các Thiên Thân của Ngài, và rằng 
Ngài là một kẻ âm mưu chống lại loài người, hoặc Ngài hóa thân 
trong bất cứ người nào. Islam cũng phủ nhận việc quy kết bất cứ 
hình thái con người nào với Thượng Đó. Tất cả những điều kế trên 
đều bị coi là báng bổ. Thượng Đề là Đắng Tối cao. Ngài hoàn toàn 
xa lạ với khái niệm không hoàn hảo. Ngài không bao giờ bị kiệt sức 
và cũng không bao giờ ngủ. 

Từ Allah (OI-loh) trong tiếng Ả-rập có nghĩa là Thượng Đề hay 
Ông Trời mà người Việt Nam ta thường hay gọi (chỉ một và duy nhất 
Thượng Đề là người đã tạo ra cả vũ trụ). Từ 44//2 này là tên của 
Thượng Đé, được những người nói tiếng Ả-rập, bao gồm cả người 
Ả-rập theo Islam và người Ả-rập theo Đạo Cơ đốc. Từ này không 
thể đem ra sử dụng cho ai khác hơn là Thượng Đề. Từ 4/2: xuất 





(1) Những người làm điều sai trái bao gồm cả những người theo thuyết đa thần. 








hiện trong Kinh Qur”an hơn 2150 lần. Trong tiếng Xi-ri (Aramaic), 
ngôn ngữ có mỗi quan hệ gần gũI với tiếng Ả-rập và là ngôn ngữ mà 
thường dùng,! Thượng Đề cũng được nhắc tới là Allah. 


2) Tin vào các Thiên Thân: 

Những người Islam tin vào sự tồn tại của các Thiên thần và 
họ là những sinh linh cao quý. Những Thiên thần này chỉ thờ mỗi 
Thượng Đề, tuân theo Ngài và hành động theo mệnh lện của Ngài. 
Trong số các Thiên thần có Gabriel (Jibriel), người đã mang Kinh 
Qur°an xuống cho Thiên Sứ Muhammad šš. 

3) Tin vào các cuôn sách mà Thượng Đê đã mặc khải 

Người Islam tin rằng Thượng Đề đã mặc khải những cuốn sách cho 
những người đưa tin của Ngài như một bằng chứng đối với loài người 
và đề dẫn lối cho họ. Trong số những Kinh sách này có Kinh Qur°an, 
mà Thượng Đề đã mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad zš. Thượng Đề 
cũng bảo đảm rằng Kinh Qur°an được bảo vệ khỏi bất cứ hành vi sửa 
đổi và bóp méo nào. Thượng Đề Phán: 


Ý Quả thật, chính TA (Allah) đã ban Thiên 
Kinh Quran xuống và cũng chính TA sẽ bảo 
quản Nó (khỏi bất cứ hành vi sửa đỗi nào) È 
AI-Hijr: 9 


4) Tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin 
của Thượng đề: 

Người Islam tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin của 
Thượng Đê, băt đâu từ Adam, rôi đên Nuh, Ibrohim, Is-ma-ll, Is- 
haaq, Ya'qob, Musa và Ysa (Giê-su) (Cầu xin bình an cho họ). Tuy 
nhiên, thông điệp cuối cùng của Thượng Đế, một sự tái khẳng định 
về thông điệp của Thượng Đê, đã được mặc khải cho Thiên Sứ 
Muhammad ?š. Người Islam tin răng Thiên Sứ Muhammad #š là 
Thiên Sứ cuôi cùng mà Thượng Đê đã đê cử, như Thượng Đê Phán: 


 Muhammad không phải là người cha 
của một ai trong sô đàn ông của các người. 





(1) NI Compact Dictionary oƒ the Bible [Từ điền cô đọng NIV về Kinh thánh], Douglas, 
trang 42. 


Nhưng Người là Rosul (vị Thiên Sứ) của 
Allah và là vị Nabi cuôỗi cùng È 
AI-Ahzaab: 40 


Người Islam tin rằng tất cả các Thiên Sứ và những người đưa 
tin của Thượng Đề được sinh ra là những con người và không ai 
trong số họ có được những phâm chất siêu phàm của Thượng Đế. 


5) Tin vào Ngày Phán quyết: 

Người Islam tin vào Ngày Phán quyết (Ngày Phục sinh) khi 
mọi người sẽ được cải tử hồi sinh để cho Thượng Đề phán quyết 
dựa theo đức tin và những hành vi của họ. 


6) Tin vào 44/-Qadar: 

Người Islam tin vào 44/-Qađar, có nghĩa là Thiên định, nhưng 
đức tin vào Thiên định này không có nghĩa là con người không 
được làm theo ý mình. Hơn thế nữa, người Islam tin rằng Thượng 
Đề đã cho phép con người tự do làm theo ý mình. Điều đó có nghĩa 
là họ có thê lựa chọn giữa cái đúng và cái sai và phải chịu trách 
nhiệm cho những sự lựa chọn của họ. 

Đức tin vào Thiên định bao gồm đức tin vào bốn điều: 1) Thượng 
Đề biết tất cả. Ngài biết những gì đã và sẽ xảy ra. 2) Thượng Đề đã 
ghi lại những gì đã và sẽ xảy ra. 3) Tất cả những gì mà Thượng Đề 
muốn xảy ra sẽ xảy ra, còn những gì Ngài không muốn sẽ không 
xảy ra. 4) Thượng Đề là Đắng tạo hóa của muôn loài. 

Liệu còn có tài liệu thiên liêng nào khác 
ngoài Kinh Qurˆan? 

Câu trả lời là “Có”. Sunnah hay còn gọi là Hadith (là tất cả lời 
nói, hành động, cử chỉ, thái độ, cách cư xử và sự hài lòng trước 
hành động và lời nói của các bằng hữu của Nabi ‡#) là tài liệu thứ 
hai trong Islam. Sunnah hay Hadhith là sự truyền đạt lại chính xác 
từ thế hệ Sohabah (bằng hữu của Nabi # ) rồi được giới học giả 
chuyên nghiên cứu về bộ môn này ghi lại tiêu biểu như: học giả 
AIl-Bukhory, học giả Muslim... Đức tin vào Sunnah là một đức tin 
cơ bản của Islam. 








® 


Những ví dụ về những câu nói của Thiên 
Sứ Muhammad 


" {Những người có đức tin, bằng tình yêu, sự khoan dung 
và lòng tốt của mình đối với những người khác cũng giống 
như một cơ thể: nếu có bộ phận nào đó không được khỏe 
mạnh, thì cả cơ thể sẽ cùng bị mắt ngủ và sốt.}! 

" {Người hoàn hảo nhất trong số những người có đức tin là 
người thực sự tin tưởng và cũng là người tốt nhất về phẩm 
hạnh. Còn những người tốt nhất trong số họ là những 
người đối xử tốt nhất với những người vợ của họ.}? 

" {Không ai trong số các ngươi tin (hoàn toàn) cho đến khi 
các ngươi tỏ lòng yêu thương (mong muốn) cho những 
người anh em của mình như những gì mà bản thân các 
ngươi yêu thương (mong muốn).} 

" {Người có lòng khoan dung sẽ được Đắng Khoan dung 
ban phát cho lòng khoan dung. Hãy khoan dung với mọi 
người trên trái đất, và Thượng Đế sẽ khoan dung lại với 
ngươi. }f 

" {Mim cười với những người anh em của các ngươi là các 
ngươi đã làm việc từ thiện...}” 

" {Một lời nói ngọt ngào cũng chính là một việc làm từ 
thiện.}° 

" {Bất cứ ai tin vào Thượng Đề và Ngày Tận thế (Ngày Phán 
quyết) nên đối xử tốt với những người xung quanh của 
mình.}” 

“ {Thượng Đề không phán xét các ngươi theo về ngoài và sự 
giàu có, mà Ngài sẽ trông vào trái tìm và những việc các 
ngươi làm.}° 

" {Hãy trả lương cho công nhân trước khi anh ta ráo mồ 
hôi.}? 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2586, và Saheeh AI-Bukhari, #601 1. 
(2) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #7354, và Al-TirmizI, #1162. 

(3) Được thuật lại trong Saheeh AlI-Bukhari, #13, và Saheeh Muslim, #45. 

(4) Được thuật lại trong Al-Tirm1zl, #1924, và Abu-Dawood, #4941. 

(5) Được thuật lại trong Al-Tirm1zl, #1956. 

(6) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1009, và Saheeh AI-Bukhari, #2989. 
(7) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #48, và Saheeh Al-Bukhari, #6019. 
(8) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2564. 

(9) Được thuật lại trongng Ibn Majah, #2443. 


“ {Có một người đàn ông đang đi trên đường và cảm thấy 
khát cháy cỗ. Khi người đó đến chỗ một cái giếng, anh ta 
bèn lội xuống, uống cho no nước rồi leo lên. Khi đó, anh 
ta nhìn thấy một con chó đang thè luỡi ra và cô liếm chỗ 
bùn để cảm thấy đỡ khát. Người đàn ông tự nhủ, “Con 
chó này cũng đang cảm thấy khát như ta.” Vì thế anh ta 
lại lội xuống giếng và lấy đầy nước vào trong chiếc giày 
của mình, sau đó leo lên và đưa cho con chó uông. Do đó, 
Thượng Đề đã cám ơn người đàn ông này và tha thứ mọi 
tội lỗi của anh ta.} Người ta bèn hỏi Thiên Sứ, “Hỡi người 
đưa tin của Thượng Đế, liệu chúng tôi có được ban thưởng 
vì đã đối xử tốt với loài vật không?” Thiên Sứ trả lời: 
{Luôn có những phần thưởng dành cho việc đối xử tốt với 
loài vật hoặc con người.}' 


Islam nói gì về Ngày Phán quyêt? 

Cũng giống như người Cơ Đốc giáo, người Islam tin rằng 
cuộc sống hiện tại chỉ là sự chuẩn bị mang tính thử nghiệm cho 
kiếp sau. Cuộc sống hiện tại là một kỳ sát hạch đối với mỗi cá 
nhân cho cuộc sống tiếp theo của họ. Đến một ngày kia khi cả vũ 
trụ bị hủy diệt và người chết sẽ hồi sinh để nghe phán quyết của 
Thượng Đề. Ngày đó sẽ là sự khởi đầu của một cuộc sông vĩnh 
hằng. Ngày đó là Ngày Phán quyết. Vào ngày đó, tất cả mọi người 
sẽ được Thượng Đề tưởng thưởng tùy theo đức tin và hành vi của 
họ. Những ai chết đi mà vẫn tin rằng “không có thần linh nào khác 
ngoại trừ Thượng Đề, và Muhammad là Người đưa tin (Thiên 
Sứ) của Thượng Đế” và những ai là người Islam sẽ được tưởng 
thưởng trong ngày phán quyết rồi sẽ được sống ở Thiên đàng mãi 
mãi, như Thượng Đề Phán: 


Ấ Và những ai đã tin tưởng (vào Allah) và 
làm việc thiện, họ sẽ là dân cư của thiên 
đàng, họi sẽ định cư trong đó đời đời kiếp 
kiếp. È Al-Baqoroh: 82 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2244, và Saheeh AI-Bukhar, #2466. 








Còn những ai chết đi mà không tin rằng “không có thần linh nào 
khác ngoại trừ Thượng Đế, và Muhammad là Người đưa tin (Thiên 
Sứ) của Thượng Đế” và những ai không phải là người Islam sẽ 
không bao giờ tới được Thiên đàng, ngược lại họ sẽ bị đày tới Hỏa 
ngục, như Thượng Đề phán: 

£ Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn 
giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao 
giờ được (Allah) chấp nhận và ở đời sau y sẽ 
là một trong những kẻ bị thua thiệt 
Ali mron: 8Š 

Allah phán ở chương khác: 


{ Quả thật, những kẻ bất tin và chết trong 
tình trạng không có đức tin, thì không ai 
trong sô họ được chấp nhận cho dù đất có 
đầy vàng được mang đến để chuộc tội. Họ sẽ 
phải chịu phạt vô cùng đau đớn và họ không 
được một ai giúp đỡ È Ali Imron: 91 
Ai đó có thê hỏi, “Tôi biết Islam là tôn giáo tốt, nhưng nếu tôi 
chuyển sang theo Islam thi gia đình tôi, bạn bè tôi và những người 
khác sẽ làm khô hoặc cười nhạo tôi. Vậy nếu tôi không chuyền sang 
theo Islam, liệu tôi có được đến Thiên đàng và thoát khởi Hỏa ngục?” 
Câu trả lời là những gì mà Thượng Đề đã phán ở câu Kinh đã 
đề cập ở trên: Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 
nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt) 
Sau khi đã phái Thiên Sứ Muhammad 3 đến để kêu gọi mọi 
người đi theo Islam, Thượng Đề không chấp nhận việc ai đó đi theo 
bất cứ tôn giáo nào khác ngoài Islam. Thượng Đề là Đắng tạo hóa 
và nâng đỡ chúng ta. Ngài đã tạo cho chúng ta mọi thứ trên trái đất. 
Mọi phúc lành và những điều tốt đẹp mà chúng ta có được đều do 
Ngài ban tặng. Do đó, nếu có ai đó từ chối tin vào Thượng Đề, tin 
vào Thiên Sứ Muhammad 3 và tôn giáo Islam của Ngài, thì người 
đó sau này sẽ bị trừng phạt. Trên thực tế, mục đích chính của việc 
tạo ra chúng ta là thờ phụng duy nhất Thượng Đề và tuân theo lời 
của Ngài, như Thượng Đề nói trong Thiên Kinh Qur°an chương 
AI-Zariyat câu 56. 
Cuộc sống mà chúng ta đang sống đây rất ngắn ngủi. Những 


người không có lòng tin vào Ngày Phán quyết sẽ nghĩ rằng cuộc 
sông mà họ đã sống trên trái đất chỉ là một ngày hoặc một phần của 
ngày, như Thượng Đề hỏi: 
Á (Allah) hồi: “Các người đã sống được bao 
nhiêu năm trên trái đất ?” * Chúng đáp: 
“Chúng tôi chỉ ở khoảng một ngày hay chỉ 
một thời gian ngắn của ngày thôi” È 
Al-Mu-mi-nun: 112-113 
Allah hỏi tiếp: 


Á Phải chăng các người nghĩ rằng TA (Allah) 
chỉ tạo hóa các người để giải trí và rằng các 
người sẽ không trở lại trình diện TA ? * Tối 
cao thay Allah, Đâng Chúa Tê thật sự của 
muôn loài (và vạn vật), không có Thượng Đề 
nào xứng đáng được thờ phụng chỉ ngoại trừ 
Thượng Đề của chiếc ngai vương vinh dự È 
AI-Muminun: 115. 

Quả thật, cuộc sống Ở kiếp sau là một cuộc sống thực sự. Nó không 
chỉ là một cuộc sống băng linh hồn mà còn là một cuộc sống bằng thê 
xác. Chúng ta sẽ sông ở đó với tâm hồn lân thể xác của mình. 

Khi so sánh cuộc sống hiện tại với cuộc sống kiếp sau, Thiên 
Sứ Muhammad 2š nói: {Giá trị của thế giới này nêu được đem 
so sánh với giá trị của thế giới Tương lai chỉ giống như cái mà 
ngón tay của các ngươi có thể lấy được từ biển cả khi nhúng tay 
vào rôi rút tay ra. }' Câu này có nghĩa là giá trí của thế giới này 
nếu đem so với giá trị của thế giới Tương lai cũng chỉ giống như vài 
giọt nước so với biển cả. 


Làm thê nào đề trở thành một người Islam? 

Rất đơn giản chỉ cần bạn nói hay đọc câu sau đây kèm theo sự 
nhận thức rõ ràng: (4sh ha đu aÏ la ¡ la ha IÏ lol loh, và ash ha ẩu 
anh na Mu hâm ma đanh ro su lui loh.). Tới đây bạn đã chuyên 
sang Islam và trở thành một người Islam. Câu nói trên có nghĩa là: 
“Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đề nào xứng đáng được 





(1) Được thuật lại bằng Søheeh Muslim, #2858, và Mosnad Ahmad, #17560. 

(2) Như đã đề cập trước đó, từ 1/lah trong tiếng Ả-rập có nghĩa là Thượng Đề (chỉ có duy nhất 
Thượng Đề là đắng tạo hóa ra cả vũ trụ). Từ ,4//2/ là tên gọi của Thượng Đế, được những 
người nói tiếng Ả-rập, bao gồm người Islam Ả-rập và Cơ đốc giáo Á-rập, sử dụng. 








thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác, và xác 
nhận răng Muhammad Thiên Sứ của Allah.” Phần đầu của câu 
này, “không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah” có nghĩa là ngoài Thượng Để ra, không ai có quyên được 
thờ phụng, và răng Allah không có vợ và cũng chăng có con. Đê trở 
thành một người Islam thực sự, người ta còn phải tin: 
“Tin rằng Thiên Kinh Qur°an là lời của Thượng Đề và do Ngài mặc 
khải. 
"Tin rằng Ngày Phán quyết (Ngày Hồi sinh) là có thực và ngày đó 
sẽ tới, như Thượng Đề đã hứa trong Kinh Qur°an. 
" Chấp nhận Islam Là tôn giáo của mình. 
" Không thờ phụng ai hay vật gì ngoài Thượng Đế. 

Thiên Sứ Muhammad nói: {Thượng Đề cảm thấy vui mừng 
trước sự ăn năn của ai đó khi tìm đến Ngài. Và hơn bất cứ ai 
trong số những người vui mừng khi người đó cưỡi lạc đà vào sa 
mạc, và con lạc đà chạy trốn và mang theo số thức ăn, và người 
đó mắt hết hy vọng có thể tìm lại con lạc đà và số thức ăn đó. Anh 
ta bèn đi tới bên một gốc cây rồi nằm dưới bóng cây (chờ chết), 
bởi vì anh ta đã hoàn toàn mắt hết hy vọng tìm thấy con lạc đà. 
Sau đó, trong lúc anh đang trong tình trạng tuyệt vọng, thì bỗng 
nhiên con lạc đà xuất hiện trước mắt. Anh ta liền nắm lấy dây 
cương và reo lên tột đỉnh, “Ôi Thượng Đế! Ngài chỉ là nô lệ của 
ta còn ta mới chính là ông chủ của Ngài!” Lỗi lầm của người này 
xuất phát từ chính niềm vui khôn tả của anh ta.}! 











Câu nói, “Không có thần linh nào khác ngoại trừ Thượng Đề (Allah), và Muhammad là Người 


đưa tin (Thiên Sứ) của Thượng Đê,” được khắc trên lôi vào. 
(1) Được thuật lại trong Sưheeh Muslim, #2747, và Saheeh Al-Bukhari, #6309. 








Kinh Quran nói về điêu øì? 
Kinh Qur'an, là lời phán thiên khải cuối cùng của 
Thượng Đê, là nguôn gôc căn bản 








đức tin và hành động của mỗi người 
Islam. Kinh Qur "an giải quyết tất 
cả các vấn đề liên quan đến con 

người: như sự thông thái, học “==nli 
thuyết, việc thờ phụng, các “ 
giao dịch, luật pháp, ..., nhưng chủ đề cơ bản 
là mối quan hệ giữa Thượng Đề và những sinh linh của Ngài. Đồng 
thời, Kinh Qur°an còn đưa hướng dẫn và những răn dạy chỉ tiết dành 
cho một xã hội công bằng, những hành vi đúng mực của con người 
và một hệ thống kinh tế công bằng. 

Lưu ý Kinh Qurˆan được mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad % 
chỉ duy nhất bằng tiếng Ả-rập. Do đó, bất cứ bản dịch nào của Kinh 
Quran, dù là tiếng Anh hay bât cứ thứ tiếng nào khác, cũng không phải 
là Kinh Qurˆan, hay là một phiên bản của Kinh Qurˆan, chính xác, đó 
chỉ là những bản dịch nghĩa của Kinh Qur°an. Kinh Qur°an chỉ tồn tại 
duy nhất bằng tiếng Ả-rập, thứ tiếng mà nó được mặc khải mà thôi. 

Thiên Sứ Muhammad *% là ai? 

Thiên Sứ Muhammad ‡ sinh ra tại Makkah vào năm 571. Mồ 
côi cha trước khi Ông chào đời và mẹ Ông cũng qua đời ít lâu sau đó, 
Thiên Sứ Muhammad % được ông ông nội rôi đến người bác ruột 
dưỡng dục. Ông lớn lên mà không biết chữ, không biết đọc và không 
biết viết, và cho đến khi Ông qua đời, Thiên Sứ Muhammad 3 vẫn mù 
chữ. Trước khi Ông thực hiện sứ mệnh làm Thiên Sứ, người của bộ 
tộc của Ông chăng hiểu biết gì về khoa học, thậm chí phần đông trong 
số họ còn mù chữ. Khi Ông khôn lớn, Ông được người ta biết đến 
như một con người trung thực, đáng tin cậy, lương thiện, hào phóng, 
và chân thành. Ông đáng tin cậy đến mức, người ta gọi Ông với biệt 
danh Amin (tức người đáng tin cậy). Thiên Sứ Muhammad 3 rất 
sùng đạo, và Ông từng có thời gian dài ghét cay ghét đẳng sự suy đồi 
và thói sùng bái thần tượng trong xã hội thời bấy giờ. 

Ở tuổi tứ tuần, Thiên Sứ Muhammad # nhận được mặc khải đầu 
tiên của Thượng Đề thông qua Thiên Thần Gabriel. Và sự mặc khải này 





(1) Được thuật lại trong Ä⁄4osnad Ahmad, #15078. 











Thánh đường Thiên Sứ Muhammad šs ở Madinah. 


kéo dài trong vòng 23 năm thì mới hoàn tất (Thiên Kinh Qur°an). 

Ngay khi Ông bắt đầu đọc Kinh Qur°an và thuyết giáo về sự thật 
mà Thượng Đề đã mặc khải cho Ông, Ông và một nhóm nhỏ những 
người bạn của Ông đã phải chịu những sự ngược đãi của những kẻ 
thờ đa thần. Sự ngược đãi đã lên đến đỉnh điểm vào năm 622 và 
Thượng Đề đã ra lệnh cho họ phải di chuyền sang nơi khác. Lần đi 
chuyền này, từ Makkah đến thành phố Madinah, khoảng 260 dặm 
lên phía bắc, đánh dấu cho sự khởi đầu của lịch Islam. 

Sau đó vài năm, Thiên Sứ Muhammad ‡ và những người theo 
Ông đã khải hoàn trở về chiếm lĩnh lại Makkah do sự đầu hàng 
vô điều kiện của Quraish và Nabi # đã sẵn lòng tha thứ hết tất cả 
mọi lỗi lầm sai trái mà thần dân Quraish áp Người bức trước kia. 
Trước khi Thiên Sứ Muhammad 3 qua đời, ở tuổi 63, phần lớn bán 
đảo Ả-rập đã trở thành lãnh địa của người Islam, và chỉ trong vòng 
một thế kỷ sau khi Ông mất, Islam đã phát triển sang tận Tây Ban 
Nha ở phía tây và đến tận Trung Quốc ở phía đông. Một trong những 
lý do khiến Islam lan truyền nhanh và đễ dàng chính là sự thật và sự 
rõ ràng trong học thuyết của nó. Islam kêu gọi người ta chỉ tin duy 
nhất vào Thượng Đế, Người duy nhất đáng được thờ phụng. 

Thiên Sứ Muhammad + là một ví dụ hoàn hảo về một con người 
thật thà, công bằng, nhân từ, luôn có lòng trắc ân, trung thực và dũng 
cảm. Mặc dù Ông chỉ là con người, nhưng Ông đã rũ bỏ được tất cả 
dục vọng và chỉ phần đấu vì lợi ích của Thượng Để và sự báo đáp của 
Ngài trong Tương lai. Thêm vào đó, trong mọi hành động và cách 
đối xử của mình, Ông luôn nghĩ đến và vâng lệnh Thượng Đề. 


® IL 





Sự lan truyền của Islam đã tác động thế 
nào đên sự phát triên của Khoa học? 


Islam hướng dẫn con người sử dụng sức 
mạnh của trí tuệ và khả năng quan sát. 
Trong vòng vài năm kể từ sau khi Islam 
lan truyền rộng rãi, các nền văn minh và 
các trường đại học lớn đã phát triển thịnh 
vượng. Sự kết hợp giữa những tư tưởng 
Phương Đông và Phương Tây, cũng như cách 
nghĩ mới và cũ, đã tạo ra những bước tiến 
mới trong y học, toán 
học, vật lý, thiên văn học, Dụng cụ đo độ cao 
địa lý, kiên trúc, văn học, thiên thể Astrolabe: 
nghệ thuật, cũng như lịch Một trong những 
sử. Rất nhiều hệ thống Ông cụ khoa học 

. _Á quan trọng nhật do 
quan trọng, như đại sô, người Islam †ạo ra và 
chữ sô Ả-rập, và khái được sử dụng rộng rãi 
niệm sô 0 (rât quan trọng _ ởPhương tây cho đên 
đối với sự phát triển của Hi kỳ cận đại. 
toán học), đã được truyền 
từ thế giới Islam sang châu Âu thời trung 











« : „vn : 
Đt „Ìx2\'ÀZtát, TC TÔ. a0 c0 ng 


86/2015 6ã;6»S842(0stsbileš 
#. ` ... __ WW2/6ã441AÄW4 Xu 
b2i621240-b«casaitldkMve , — 08412W/6kb-cyA6klai 


_ vs 5 ° R-. 1b J2 42054012545 
——===. ì toZZ312 ai L6⁄s>Vữ 
9k Ga g2 Jð4ejL12A l6 6 UE-2M 202/8 28c =0 “E2. -2 2Ã” 


G2W5-Á(JG2V Eaeltj.dzc.saxeV 
\ KC——›+\\⁄(2222221-0) 











vo = + 











Các bác sỹ phẫu thuật Islam đã rất chú ý đên việc phẫu thuật và đã tạo ra rất 
nhiều dụng cụ phẫu thuật Như đã thây trong bản thảo cũ này. 





cô. Những phương tiện phức tạp đã giúp ích cho các cuộc thám hiểm 
của người châu Âu, như dụng cụ đo độ cao thiên thê cô đại, cung 
phân tư, và những bản đô chỉ dân, đêu do người Islam làm ra. 


Người Islam tin vào Nabi Ysa (người 
Thiên Chúa gọi là Giê-su) như thế nào? 


Những người Islam luôn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng đức 
Nabi Ysa #1 Họ coI Ông là một trong những người đưa tin vĩ 
đại nhất mà Thượng Đề đã phái đến cho mọi người. Kinh Qur°an 
khẳng định sự ra đời của Ông, và có một chương trong Kinh Qur°an 
có tên gọi “aryam` (Mary). Kinh Qur”an mô tả sự ra đời của Nabi 
Ysa #4\ như sau: 


{ Khi các Thiên Thần báo (với Nàng Mar- 
vam): “Hối Mar-yam! Quả thật, Allah báo 
cho Nàng tin mừng về một lời phán từ Ngài: 
Nàng sẽ mang thai một đứa con trai tên Nó 
là Ma-seeh Ysa (Giê-su) con trai của Mar- 
vam, Người sẽ được vinh danh ở đời này và 
đời sau và sẽ thuộc trong số người ở cận kề 
Allah * Người sẽ nói chuyện với thần dân 
mình lúc còn âu thơ và cả lúc trưởng thành 
rồi sẽ trở thành người đức hạnh.”* Mar-yam 
thưa bảo: “Thưa Thượng Đề của bê tôi! Làm 
sao bề tôi sẽ có con được trong lúc không một 
người đàn ông nào chạm đến bề tôi.” (Allah) 
đáp lời Nàng: “Chắc chắn sự VIỆC Sẽ Xảÿy ra 
đúng như thê, Allah tạo hóa ra bất cứ gì Ngài 
muôn. Một khi Ngài quyêt định việc gì chỉ cần 
Ngài phán bảo: Hãy thành! Thì ngay lập tức 
nó thành.” È Ali I?mron: 45-47 
Nabi Ysa %\ được sinh ra một cách phi thường theo lệnh của 
Thượng Đế, và cũng bằng mệnh lệnh tương tự, Adam đã trở thành 
con người mà không cần có bố hay mẹ. Thượng Đề phán: 


Á Quả thật, việc tạo hóa Ysa đối với Allah 
giông như tạo hóa ra Adam, Ngài đã tạo 
ra Người từ đât rôi sau đó phán bảo: “Hấy 


thành! Thì ngay lập tức nó thành. ” 
Ali mron: 59. 


Trong khi thực hiện sứ mệnh Thiên Sứ của mình, Nabi Ysa #4 
đã thực hiện một sô phép thân. Thượng Đê cho chúng ta biệt những 
điêu Nabi Ysa %4! đã nói: 


{ Ta để với các người bằng một dấu hiệu từ 

Thượng Đê của các người. Ta sẽ lây đât sét 

nắn thành hình một con chim cho các người, 

tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó thế là nó sẽ thành 

một con chim (thật sự) dưới sự ưng thuận 

của Allah. Và Ta sẽ chữa lành những người 

mù bẩm sinh và chữa lành những người 

mang bệnh cùi hủi và Ta làm cho người chết 

sống trở lại dưới sự ưng thuận của Allah. Và 

Ta sẽ cho các ngươi biết món thực phẩm nào 

các ngươi có thể dùng và món nào các người 

có thê dự trữ trong nhà. È Ali Imron: 49 

Người Islam tin rằng Nabi Ysa %#' không bị đóng đỉnh. Đó chỉ 

là lời vu khống của những kẻ thù của Ông định đóng đinh Ông mà 
thôi. Thượng Đề đã cứu Ông và đưa Ông về bên Ngài. Và hình dáng 
của Nabi Ysa ##\ được chuyển sang cho một người khác (một trong 
những kẻ thủ đầu tiên bắt gặp Giê-su). Kẻ thù của Nabi Ysa %#\ đã 
bắt người đàn ông này và đóng đinh ông lên thánh giá mà vẫn nghĩ 
rằng đó là Ông. Thượng Đề phán: 





Thánh đường Aqsa ở derusalem. 








Ấ Và câu nói của bọn chúng: “Quả thật, 
chúng tôi đã giết được Ma-seeh Ysa con 
trai của Mar-yam, Rosul của Allah.” Nhưng 
thực ra họ đã không giết được Người và 
cũng không đóng đỉnh Người lên thánh giá. 
Chẳng qua đó chỉ là chân dung của (Ysa) 
được chuyển sang cho người khác (và chúng 
đã giết người này). Al-Nisa: 157 


Không phải Thiên Sứ Muhammad 3% hay Nabi Ysa ##\ đến là 
đề thay đôi học thuyết căn bản về đức tin vào Thượng Đề duy nhất 
mà các Thiên Sứ trước họ đã làm. Ngược lại hai vị Thiên Sứ này 
đến chỉ là để củng cố và khôi phục lại điều đó.! 


Islam nói øì về Khủng bô? 
Islam, tôn giáo của sự khoan dung, không cho phép hành động 
khủng bố. Trong Kinh Qur°an, Thượng Đề phán: 


Á Allah không cắm các người đối xử tử tế và 
công bằng với những ai không giao chiến với 
các người và cũng không trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người vì vấn đề tôn 
giáo. Quả thật, Allah rất thương yêu những 
người công bằng.  Al-Mum-ta-ha-nah: 8. 
Thiên Sứ Muhammad 3 đã cắm binh sĩ của mình giết hại phụ 
nữ và trẻ em,? và Ông khuyên họ như sau: ƒ...Không được phản 





(q) Người Islam cũng tin rằng. Thượng Đề cũng đã mặc khải một. cuốn Thiên Kinh cho Giê- 
su, cuôn Thiên Kinh này có tên gọi /n/eel. Vài phần trong cuốn sách này có thê vẫn còn 
trong những lời răn dạy mà Thượng Đề dành cho Giê-xu trong kinh Tân ước. Tuy nhiên, 
điều đó không có nghĩa là người Islam tin vào Kinh Thánh mà chúng ta có hiện nay bởi 
vì đó không phải là bản gốc do Thượng Đề mặc khải. Những câu chữ trong này đã được 
thay đôi, thêm, bớt. Điều này từng được Ủy ban chịu trách nhiệm sửa đôi Kinh Thánh 
(Bản chuẩn đã được sửa đồi) khẳng định. Ủy ban này bao gồm 32 học giả từng là thành 
viên trong. Ủy ban. Họ đảm bảo việc xem xét và tư vân cho Ban Có vấn gôm 50 đại diện 
của các giáo phái hợp tác với nhau. Ủy ban này cho biết trong Lời nói đầu của Kinh Thánh 
(Bản chuẩn đã được sửa đổi), trang 4, “Đôi khi rõ ràng là nguyên bản bị kém chất lượng 
trong quá trình truyền lại, nhưng không bản nào được phục hồi một cách thỏa đáng. Ở 
đây chúng ta chỉ có thể theo ý kiến xuât sắc nhất của những học giả để có thể tái tạo lại 
bản gôc một cách chính xác nhất.” Ủy ban này cũng nói trong Phần Lời nói đầu, trang 7, 
“Những phần chú ý được thêm vào cho thấy sự khác biệt, phân thêm hoặc phần bớt đáng 
kể trong các tài liệu cô (Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51, etc.).” 

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1744, và Saheeh Al-Bukhari, #3015. 


bội, không được làm những gì thái quá, không được giết hại 
trẻ em sơ sinh.) ! 

Và Ông cũng nói: {Bất cứ ai giết hại một người có quan hệ 
với người Islam sẽ không ngửi thấy mùi hương của Thiên đàng, 
mặc dù mùi hương của nó có thể lan tỏa kéo dài trong vòng 40 
năm.)? 

Bên cạnh đó, Thiên Sứ Muhammad 3 đã cấm hành vi trừng 
phạt bằng lửa.? 

Đã có lúc Ông liệt kê giết người vào hàng thứ hai trong những 
đại tội, và Ông cũng cảnh báo điều đó trong Ngày Phán quyết, 
{Trường hợp thứ nhất sẽ được phân xử ở con người vào Ngày 
Phán xét là trường hợp đỗ máu.°}° 

Người Islam còn được khuyến khích đối xử tốt với động vật 
và bị cắm không được làm tổn thương chúng. Có lần Thiên Sứ 
Muhammad 2š nói: {Một phụ nữ bị trừng phạt vì chị ta đã giam 
cầm một con mèo cho đến khi chết. Vì hành động này, chị ta bị 
đày xuống Địa ngục. Trong khi giam cầm con mèo, chị ta đã 
không cho nó ăn uông và chị ta cũng không thả nó ra để nó bắt 
côn trùng ăn.}” 


Ông cũng từng nói rằng một người đàn ông đã cho con chó bị 
khát uống nước, vì thế Thượng Đề đã bỏ qua mọi tội lỗi của anh ta. 
Người ta hỏi Thiên Sứ 3%, “Hỡi Người đưa tin của Thượng Đế, liệu 
chúng tôi có được thưởng vì đã đối xử tốt với động vật?” Ông liền 
trả lời: {Luôn có những phần thưởng dành cho việc đối xử tốt với 
loài vật hoặc con người.}Š 

Bên cạnh đó, khi giết động vật làm thức ăn, người Islam được 
lệnh là phải làm sao để cho động vật ít bị hoảng sợ và tồn thương 
nhất có thể. Thiên Sứ Muhammad ?š nói: {Khi các ngươi giết mô 
động vật, hãy làm theo cách tốt nhất. cần phải mài dao thật sắc 
để giảm sự đau đớn cho con vật.}° 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1731, và Al-Tirmizi, #1408. 

(2) Được thuật lại trong Saheeh 4i-Bukhari, #3166, và Ibn Majah, #2686. 

(3) Được thuật lại trong 415u-Dawood, #2675. 

(4) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, 6871, và Saheeh Muslim, #88. 
(5) Điều này có nghĩa giết và làm bị thương. 

(6) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1678, và Saheeh Al-Bukhari, #6533. 
(7) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2422, và Saheeh Al-Bukhari, #2365. 
(8) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2244, và Saheeh Al-Bukhari, #2466. 
(9) Được thuật lại trong Sưheeh Muslim, #1955, và AI-Tirmizi, #1409. 








Dưới ánh sáng của những điều răn dạy này và những văn bản 
khác của Islam, hành động kích động sự sợ hãi trong lòng của 
những thường dân không có phương tiện tự vệ, và việc phá hủy 
hoàn toàn nhà cửa, tài sản, những hành động ném bom và gây 
thương tật cho những người lớn và trẻ em vô tội đều bị cắm và là 
những hành động ghê tởm theo Islam và người Islam. Người Islam 
theo tôn giáo của hòa bình, khoan dung và độ lượng và phần đông 
trong số họ không liên quan đến những sự kiện bạo lực mà một sô 
người cho rằng có liên quan đến người Islam. Nếu cá nhân người 
Islam nào tham dự vào hành động khủng bố, người đó sẽ phạm tội 
vi phạm những luật lệ của Islam. 


Nhân quyền và Công lý trong Islam 

Islam mang lại nhiều quyền con người cho các cá nhân. Dưới 
đây là một số quyền con người được Islam bảo vệ 

Cuộc sống và tài sản của tất cả các công dân của một nước Islam 
được coi là thiêng liên, cho dù người đó có phải là người Islam hay 
không. Islam bảo vệ danh dự. Do đó, trong Islam câm những hành 
vi lăng mạ hoặc đem người khác ra làm trò cười là những điêu cắm 
ky. Thiên Sứ Muhammad # nói: { Thực sự máu, tài sản và danh dự 
của các ngươi là bất khả xâm phạm. } ! 

Islam cũng cắm hành vi phân biệt chủng tộc, bởi Kinh Qur°an 
nói về quyền bình đẳng giữa người với người như sau: 


Ấ Hỡi nhân loại! Quả thật, TA (Allah) đã tạo 
hóa ra các người từ một cá thể nam và một 
cá thể nữ và từ đó tạo cho các người thành 
quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết 
nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái nhìn 
của Allah, người vinh dự nhất là người ngay 
chính và sợ Allah nhất trong các người. Quả 
thật, Allah biết hết, tỉnh thông tất cả mọi 
việc.  Al-Hujurot: 13 


Islam bác bỏ việc một vài cá nhân hoặc dân tộc nhất định được 
thiên vị bởi sự giàu sang, quyền lực và dòng giống. Thượng Đề 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #1739, và Mosnad Ahmad, #20371. 
(2) Một người sùng đạo là người có đức tin luôn có gắng tránh mắc phải mọi tội lỗi, và luôn 
làm những điều tốt mà Thượng Đề ra lệnh, luôn sợ và kính yêu Thượng Đề. 


đã tạo ra con người bình đẳng và họ chỉ phân biệt với nhau dựa 
trên cơ sở niềm tin với Thượng Đế và lòng mộ đạo. Thiên Sứ 
Muhammad + nói: {Hỡi nhân loại! Thượng Đề của các ngươi 
là một, ông tổ của các ngươi (Adam) là một. Một người Ả-rập 
không cao quý hơn một người không phải là Ả-rập và ngược 
lại, một người da đó(có thể là trắng pha chút đỏ) không cao quý 
hơn người da đen và ngược lại,' ngoại trừ lòng mộ đạo.}? 

Một trong những vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối mặt 
là nạn phân biệt chủng tộc. Thế giới phát triển có thê đưa người 
lên mặt trăng nhưng lại không thê ngăn 
chặn con người kỳ thị và giao chiến 
với nhau. Ngay từ thời của Thiên 
Sứ Muhammad 3š, Islam đã cho 
thấy một ví dụ sinh động về 
việc làm thế nào ngăn chặn 
nạn phân biệt chủng tộc. Cuộc 
hành hương hàng năm (HaJ)) 
về Makkah đã cho thấy tình 
thân ái của Islam đối với tất cả 
các dân tộc, các quốc gia, khi mà 
khoảng hai triệu người Islam từ 
khắp thế giới đồ về Makkah để tham 
dự cuộc hành hương. 









Islam là tôn giáo của công lý. Thượng Đề phán: 


£ Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các người phải 
giao hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó và 
khi các người xét xử người ta, thì hãy xét xử 
với sự liêm chính công bằng. Quả thật, tuyệt 
hảo thay điều mà Allah dùng để răng dạy các 
người. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (tất cả mọi việc). Al-Nisa: 58 


Allah phán ở chương khác: 
Các người hãy hòa giải hai nhóm một cách 





(1) Màu sắc được đề cập trong lời nói của Thiên Sứ Muhammad + chỉ là các ví dụ. Ý nghĩa 
của điều đó là trong Islam, không có ai cao quý hơn ai bởi màu da, cho dù đó là da trắng, 
da đen, da đỏ, hay bât cứ màu da nào. 

(2) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #22978. 








® 


công bằng và vô tư. Quả thật, Allah rất yêu 
thương những người liêm chính. È 
AI-Hujurot: 9-10 
Chúng ta cần cân bằng ngay cả với những người chúng ta ghét, 
như Thượng Đê phán: 


Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người nào đó rồi thôi thúc các người 
làm phải điều bất công. Các người hãy công 
bằng liêm chính: điều đó gần với lòng biết 
kính sợ Allah nhất. È AI-Ma-i-dah: 8 

Thiên Sứ Muhammad :š nói: ƒHỡi con người, hãy cần thận 
với sự bất công,' bởi vì sự bất công sẽ là bóng tối trong Ngày 
Phán xét.}? 

Và những ai không có quyền của họ (chẳng hạn như cái mà họ 
có quyền đòi hỏi) trong đời sẽ nhận được những quyền đó trong 
Ngày Phán xét, như Thiên Sứ nói: ƒVào Ngày Phán xét, điều lẽ 
phải sẽ được trao cho những ai xứng đáng (còn những điều sai 
sẽ được sửa lại)...}? 


Phụ nữ có địa vị thê nào 

trong Islam? 

Islam luôn coi phụ nữ, bất kế đang 
độc thân hay đã có gia đình, là một cá 
nhân với các quyền riêng của mình, như 
quyền sở hữu hay vứt bỏ tài sản và thu 
nhập của mình mà không phải chịu bất kê 
sự giám hộ nào (cho dù đó là từ cha, chồng 
của chị ta hay bất cứ người nào khác). Phụ nữ có quyền 
mua và bán, trao tặng quà và làm từ thiện, và có thê tiêu tiền của 
mình tùy ý. Của hồi môn do chú rể tặng cô dâu để sử dụng theo mục 
đích cá nhân, và phụ nữ sẽ giữ tên họ của mình hơn là mang tên họ 
của chồng. 








(1) chẳng hạn như đàn áp người khác, cư xử thiếu công bằng, hoặc làm việc xấu chống lại 
người khác. 

(2) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #5798, và Saheeh Al-Bukhari, #2447 

(3) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2582, và Mosnad Ahmad, #7163. 

(4) Được thuật lại trong Ibn Majah, #1978, và Al-Tirm1zI, #3895. 


Islam khuyến khích người chồng đối xử tốt với vợ, như Thiên 
Sứ Muhammad š đã nói: {Những người tốt nhất trong số các 
ngươi là những người đối xử tốt với vợ.}* 

Người mẹ luôn được đề cao trong Islam. Islam khuyên bảo con 
người hãy đôi xử tốt với mẹ. Một người đàn ông tìm đến Thiên Sứ 
Muhammad #% và hỏi, “Hỡi Người đưa tin của Thượng Đế! Trong 
số những người tôi biết, thì ai xứng đáng nhất để trở thành người 
đồng hành của tôi?” Thiên Sứ trả lời: {Mẹ của ngươi.} Người đàn 
ông hỏi tiếp, “Sau đó là ai?” Thiên Sứ trả lời: {Sau đó là Mẹ của 
ngươi.} Người đàn ông lại hỏi thêm, “Sau đó là ai?” Thiên Sứ trả 
lời: {Sau đó vẫn là Mẹ của ngươi.} Người đàn ông cô gặng hỏi, 
“Thế còn sau đó là ai nữa?” Thiên Sứ trả lời: {Sau đó là Cha (Ba) 
của ngươi.}! 


Gia đình trong Islam 

Gia đình, vốn đơn vị cơ sở của nên văn minh, hiện đang bị 
tan rã. Hệ thống gia đình trong Islam làm cân bằng các quyền của 
chồng, vợ, con cái và người thân. Nó nuôi dưỡng hành vi không vị 
kỷ, tính khoáng đạt và tình yêu trong khuôn khô một hệ thống gia 
đình được tổ chức tốt. Sự yên ồn và đảm bảo mà một đơn vị gia 
đình ôn định mang lại được đánh giá cao, và nó được coi là cần 
thiết cho sự phát triển tỉnh thần của các thành viên trong gia đình. 
Một trật tự xã hội cân đối được tạo ra bởi sự tồn tại của các gia đình 
được mở rộng và bởi con cháu trân trọng và giữ gìn. 





(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2548, và Saheeh AI-Bukhari, #5971. 








Người Islam đôi xử với người cao tuôi như 
thê nào? 

Trong thế giới Islam, ta hiểm khi thấy “những ngôi nhà của 
những người cao tuổi.” Truyền thống chăm sóc cha mẹ trong thời 
điểm khó khăn nhất của cuộc đời họ được coi là một vinh dự, một 
may mắn và một cơ hội đề phát triển tâm hồn. Trong Islam, sẽ chẳng 
bao giờ đủ, nếu ta chỉ biết cầu nguyện cho cha mẹ mình, ngược lại ta 
phải hành động với tình thương vô bờ, và phải nhớ rằng khi chúng 
ta là những đứa trẻ cần chở che, bao bọc, cha mẹ còn yêu quý ta hơn 
bản thân mình. Đặc biệt, những người mẹ cần được tôn vinh. Khi 
các ông bố, bà mẹ Islam đến tuổi xế chiều, họ thường được cư xử 
một cách nhân từ, với lòng tốt và tính không ích kỷ. 

Trong Islam, phục vụ cha mẹ là nghĩa vụ quan trọng chỉ xếp 
sau việc cầu nguyện, đồng thời đó cha mẹ có quyền trông chờ 
điều đó từ con cái họ. Việc tỏ thái độ bực tức với người già khi họ 
gặp khó khăn, mặc dù chắng phải lỗi của họ, bị coi là hành động 
đáng bị khinh bỉ. 


Thượng Đề phán: 


{Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 
đã quyết định rằng các người chỉ được 
phép thờ phụng Ngài duy nhất và ăn ở đàng 
hoàng tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai 
người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) 
sống với Ngươi đến tuỗi già, chớ nói tiếng 
Uf (lời tỏ vẽ vô lễ) với hai người họ, cũng 
chớ xua đuổi họ. Ngược lại, hãy nói năn với 
cha mẹ bằng lời lẽ tôn kính * Và hãy nhân 
từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (hãy 
cầu nguyện) thưa: “Lạy Thượng Đề của bề 
tôi! Xin Ngài hãy rũ lòng thương xót cha mẹ 
bề tôi giống như việc chăm sóc bề tôi lúc hãy 
còn thơ ấu.” È 

AI-Isro: 23-24 


Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam? 


Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam là khuôn phép trong cuộc 
sống của người Islam. Năm nguyên tắc đó là sự chứng tỏ đức tin, 
cầu nguyện, và Xuất Zakat bắt buộc, nhịn ăn, uống và các ham 
muốn khác vào ban ngày trong tháng Ramadan, và hành hương về 
Makkah một lần trong đời đối với những ai có điều kiện. 


1) Chứng tỏ đức tỉn: 


Chứng tỏ đức tin bằng cách nói câu (Ash ha đu al la ¡ la ha il 
lol loh, và ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh ro su lui loh.) với 
niềm tin sâu sắc. Câu này có nghĩa là “Tôi xin tuyên thệ không 
có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah 
duy nhất không có đối tác, và xác nhận rằng Muhammad Thiên 
Sứ của Allah.” Phần đầu của câu này, “Không có Thượng Đề nào 
xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah,” có nghĩa là ngoài 
Thượng Đề ra, không ai có quyên được thờ phụng, và răng Thượng 
Đề không có vợ và cũng chẳng có con. Sự chứng tỏ đức tin này 
được gọi là Shahadah, một lời tuyên bố đơn giản, cần phải nói với 
niềm tin sâu sắc để có Hệ chuyền sang theo Islam (như đã giải thích 
trước đó trong trang này). Chứng tỏ đức tin là nguyên tắc quan 
trọng nhất trong Islam. 

2) Câu nguyện: 

Người Islam thường cầu nguyện năm lần trong ngày. Mỗi lần 

cầu nguyện chỉ kéo dài khoảng vài phút. Cầu nguyện trong Islam là 
sự liên hệ trực tiếp giữa người cầu nguyện và Thượng Đế. Không 
có ai làm trung gian giữa Thượng Đề và người cầu nguyện. 

Trong khi cầu nguyện, người fa sẽ cảm thấy tĩnh tâm, thanh thản 
và sảng khoái và rằng Thượng Đề đang hài lòng với mình. Thiên Sứ 
Muhammad š nói: {Bilal, hãy kêu gọi (mọi người) cầu nguyện, hãy 
làm cho chúng ta khuây khỏa bằng những lời cầu nguyện.}? Bilal 
là một trong những người bạn của Thiên Sứ Muhammad 2š, người 


(1) Để biết thêm chỉ tiết về từ Allah, nhấp chuột vào đây. 
(2) Được thuật lại trong Abu-Dawood, #4985, và Mosnad Ahmad, #22578. 








® 


phụ trách việc kêu gọi mọi người tham gia câu nguyện. 

Việc câu nguyện được tiên hành vào lúc rạng đông, buôi trưa, 
giữa buôi chiêu, hoàng hôn và ban đêm. Người Islam có thê câu 
nguyện ở bât cứ đâu, có thê là ngoài đông, trong nhà máy, xí 
nghiệp, công sở hay trường học. 


3) Xuất Zakat bắt buộc: 


Mọi thứ đều thuộc về Thượng 
Đề, và do đó, sự giàu có chỉ thuộc 
về những người có đức tin. Nghĩa 
gốc của từ zakat là “tây uế” và “tăng 
trưởng." Xuất zakat có nghĩa là 'đem 
một tỷ lệ nhất định trên một số tài sản 
nhất định cho những lớp người nghèo 
nhất định.” Tỷ lệ phần trăm, tùy theo số lượng vàng, bạc và tiền, 
có giá trị tương đương khoảng 85g vàng (tương đương 2 lượng, 2 
chỉ, ó phân, 8 li) và được giữ làm tài sản trong suốt một năm hồi 
lịch, sẽ là 2,5%. Tài sản của chúng ta được tây uế bằng cách trích 
ra một phần nhỏ để trợ giúp những người gặp khó khăn, và cũng 
giống như việc tỉa cây, việc trích lại những phần dư ra sẽ thúc đây 
sự tăng trưởng mới. 





Một người cũng có thê trợ giúp bao nhiêu tùy thích dưới hình 
thức quà tặng từ thiện. 


4) Nhịn ăn trong tháng Ramadan: 


Mỗi năm, cứ đến tháng Ramadan.' tất cả 
người Islam phải nhịn ăn từ rạng đông cho 
đến khi mặt trời lặn, họ phải kiêng ăn, uống 
và quan hệ tình dục. 





Mặc dù việc nhịn ăn có lợi cho sức khỏe, 
việc làm đó chủ yếu là để tự tây uế về tỉnh 
thần. Bằng cách tự mình rũ bỏ những tiện nghi 
trần tục, cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian 
ngắn, một người nhịn ăn sẽ có được sự cảm thông với những người 





(1) Tháng Ramadan là tháng thứ chín trong lịch của Islam ( Hồi lịch, chứ không phải dương 
lịch). 


thường xuyên bị đói, cũng như sự trưởng thành trong đời sống tỉnh 
thân. 


5) Hành hương về Makkah: 

Cuộc hành hương (7//) về Makkah là nghĩa vụ phải thực hiện 
một lần trong đời đối với những ai có đủ điều kiện sức khỏe và tài 
chính. Mỗi năm, có khoảng gần hai triệu người từ khắp mọi nơi trên 
thế giới hành hương về Makkah. Mặc dù Makkah thường xuyên 
chật ních du khách, HaJJ hàng năm được thực hiện vào tháng 12 
theo lịch của Islam. Những người đàn ông khi hành hương thường 
mặc những trang phục đơn giản đặc biệt, điều đó tượng trưng cho 
việc không phân biệt về đăng cấp, văn hóa cũng như là việc mọi 
người đều bình đẳng trước Thượng Đế. 

Những nghi thức của /z// bao gồm việc đi quanh Ka”bah bây 
lần và đi lại bây lần giữa những ngọn đôi Safa và Marwa, giỗng như 
HaJar (vợ của Nabi Ibrohim) đã làm khi cô đi tìm nước. Sau đó, 
những người hành hương sẽ đứng cạnh nhau ở A'rafa' và cầu xin 





Những người hành hương cầu nguyện tại Thánh Đường Haram ở Makkah. Trong Thánh Đường 
có Ka'bah là điểm hướng đên mỗi khi hành lễ Salan được Thiên Sứ Ibrahim và con trai Thiên 
Sứ lsma-e'l xây dựng 





(1) Một khu vực cách Makkah khoảng 15 dặm. 








Thượng Đề ban cho họ những gì họ muốn và xin Ngài tha thứ cho 
họ về những gì thường được coi như là một cuộc duyệt trước của 
Ngày Phán quyết. 

Hajj kết thúc bằng một lễ hội, E¡iđ 4!-4dha, được tô chức với 
những buồi cầu nguyện. Lễ hội này, và Ei# ai-Fir, một ngày lễ hội 
đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, là hai lễ hội hàng năm 
trong lịch của người Islam. 


eo 


Đề Có Thêm Thông Tin Về Đạo Hồi 


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đạo Hồi, hay 
nếu bạn có câu hỏi hay ý kiến nào, hay bạn muốn 
có một bản in của cuốn sách này, xin hãy ghé thăm 
trang web của cuốn sách tại: 





www.islam-guide.com/vn 


Đê Đóng Góp Y Kiên 
Nếu bạn có ý kiến đóng góp gì về cuốn sách này, xin hãy gửi 
về cho tác giả L. A. Ibrahim tại : 


Thư điện tử : ib-vi@i-g.org s Điện thoại.: (966-1) 454-1065 s Fax: (966-1) 
453-6842 ‹ Hòm thư Bưu điện số : 21679, Riyadh 11485, Á Rập Xê-út. 


eo 


Tài liệu tham khảo 


Ahrens, C. Donald. 1988. Ä⁄efeorology Today [Khí tượng học Ngày 
nay]. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company. 


Anderson, Ralph K.; và các tác giả khác. 1978. The se öoƒ Safellite 
Pictures in Weather Analysis and Forecasting [Sử dụng các tâm 
ảnh vệ tinh trong phân tích và dự báo thời tiệt]. Geneva: Ban 
Thư ký của Tô chức Khí tượng học thê giới 

Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; và Hans A. 


PanofSky. 1981. 7he 4ønosphere [Bầu khí quyền]. Tái bản lần 
thứ hai. Columbus: Công ty Xuât bản Charles E. Merrill. 


Barker, Kenncth; và các tác giả khác. 1985. MIW Study Bihle, New 
International Version [TK¡nh Thánh nghiên cứu NIV, Phiên 
bản quôc tê mới]. Grand Rapids, Michigan: Nhà Xuât bản 
Zondervan. 

Bodin, Svante. 1978. Weather and Climafe [Thời tiết và Khí hậu]. 
Poole, Dorest: Công ty in Blandford. 

Canlleux, Andre'. 1968. 4nafomy of the Earth [Giải phẫu Trái đất]. 
London: Thu viện Đại học Thê giới. 

Couper, Heather; và Nigel Henbest. 1995. 7e Space 4i/as [Tập bản 
đô Không gian vũ trụ|. London: Công ty Dorling Kindersley. 

Davis, Richard A., Jr. 1972. Primciples oƒ Oceanography [Các 
nguyên tặc cơ bản của Đại dương học]. Don MIIIs, Ontario: 
Công ty Xuât bản Addison-Wesley. 

Douglas, J. D.; và Merrill C. Tenney. 1989. NI Compact Dicfionary 
oƒ the B¡ble [Từ điên cô đọng NIV (phiên bản quôc tê mới) vê 
Kinh thánh]. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 
House. 


Elder, Danny; và John Pernetta. 1991. @cezns [Oceans]. London: 
Mitchell Beazley Publishers. 


Famighetti, Robert. 1996. 7e World Almanac and Book oƒ Facts 
1996 [Niên lịch Thê giới và Sách về các Sự kiện1996]. Mahwah, 
New Jersey: Các cuôn sách Niên lịch Thể giới. 





Gross, M. Grant. 1993, Oceanography, a View oŸ Earth [Đại 
dương học, một cách nhìn về Trái ĐâtJ. Xuât bản lân thứ sáu. 
Englewood CHIfs: Công ty Prentice-Hall. 


Hickman, Cleveland P; và các tác giả khác. 1979. /m/egerafed 
Principles 9ƒ Zoology [Những Nguyên tắc hợp nhât của Động 
vật học]. Xuât bản lân thứ 6. St. Louis: Công ty C. V. Mosby. 


AI-HIali, Muhammad T; và Muhammad M. Khan. 1994. 
lnterpretation oƒ the Meanings oƒ The Noble Quran in the 
English Language [Dịch nghĩa của Kinh Coran sang tiếng Anh]. 
Xuất bản lần thứ tư có sửa đổi. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. 


The Holy Bible, Contaiming the Old and New Testamenfs (Revised 
Standard Version) [Kinh thánh, với những bản Kinh cỗ ước và 
Kinh tân ước (Phiên bản chuẩn đã sửa đổi)]. 1971. New York: 
Các con trai nhà William Collins và Công ty. 


Ibn Hesham, Abdul-Malek. 4-Serah Al-Nabaweyyah [Al-Serah AI- 
Nabaweyyah]. Berrut: Dar El-Marefah. 


Ban Các vấn đề Hồi giáo, Sứ quán Saudi Arabia, Washineton, DC. 
1989. Understanding Islam and the Muslims [Hiểu Đạo Hồi và 
người Hồi giáo]. Washington, DC: Ban Các vấn đề Hồi giáo, Sứ 
quản Saudl Arabia. 


Kuenen, H. 1960. Ä⁄arine Geology [Hải Địa chất học]. New York: 
Công ty John Wiley và Các con. 


Leeson, C. R.; và T. S. Leeson. 1981. H/soiogy [Mô học]. Xuất bản 
lân thứ tư. Philadelphia: Công ty W. B. Saunders. 


Ludlam, E. H. 1980. C7owuas and Sforms [Mây và Bão]. London: Nhà 
1n Đại học Bang Pennsylvamia. 


Makky, Ahmad A.; và các tác giả khác. 1993. ke 7az al-Quran al- 
Kareem ƒee Wasƒ Anwa` al-Riyah, al-Sohob, al-Matar [Ee”Jaz 
al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa" al-Riyah, al-Sohob, al- 
Matar]. Makkah: Tiểu ban về các Dấu hiệu mang tính khoa học 
của Kinh Coran và Sunnah. 


Miller, Albert; và Jack C. Thompson. 1975. È lemens oƒ Meteorology 
[Những hiện tượng trong Khí tượng họ]. Xuât bản lân thứ hai. 
Columbus: Công ty Xuât bản Charles E. Merrill. 


A 
mã 


Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V.N. Persaud; Gerald C. 
Goeringer; Abdul-MaJjeed A. Zindami; và Mustafa A. Ahmed. 
1992. Human Development as Described in the Quran and 
Sunnah [Sự phát triển của con người như được mô tả trong kinh 
Coran và Sunnah]. Makkah: Tiểu ban về các Dấu hiệu mang tính 
khoa học của Kinh Coran và Sunnah. 


Moơre, Keith L.; A. A. Z1indam; and others. 1987. (The sclentiic 
Miracles in the Front of the Head) 4i-E7az al-Elmy ƒee al- 
Naseyah [Những điều Kỳ diệu về Trán người]. Makkah: Tiểu ban 
về các Dấu hiệu mang tính khoa học của Kinh Coran và Sunnah. 


Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented 
Embryology, Wĩth lslamic A4ddifions [Con người trong quá trình 
phát triển, Phôi học trên phương diện hướng lâm sàng, với 
những bổ sung về Đạo Hồi]. Xuất bản lần thứ ba. Jeddah: Dar 
AI-Qiblah. 


Moore, Keith L.; và T. V.N. Persaud. 1993. 7e Developing Human, 
Clinically Oriented Embryology [Con người trong quá trình phát 
triển, Phôi học trên phương điện hướng lâm sàng]. Xuất bản lần 
® thứ năm. Philadelphia: Công ty W. B. Saunders. 


EI-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept oƒ Mountains in the 
uran [Khải niệm Địa chât vê các Ngọn núi trong kinh Coran]. Xuât 
bản lân thứ nhât. Herndon: Viện quôc tê vê Tư tưởng Hôi giáo. 

Neufeldt, V. 1994. ebster š New World Dictionary [Từ điển thê giới 


mới của Webster]. Phiên bản thứ ba dành cho các trường Đại 
học. New York: Prentice Hall. 


The New Eneyclopaedia Britannica [Từ điền Bách khoa Britannica 
mới]. 1981. Xuất bản lần thứ 15. Chicago: Công ty Từ điển bách 
khoa Britannica. 

Noback, Charles R.; N. L. Strominger; và R. J. Demarest. 199]. 
The Human Nervous System, lntroducHon and Review [Hệ 
thần kinh người, Giới thiệu và Phê bình]. Xuất bản lần thứ tư. 
Philadelphia: Lea và Febiger. 


Ostrogorsky, George. 1969. H¡sfory oƒ the Byzanfine Stafe [Lịch sử 
đê chê La Mãi]. Được dịch Joan Hussey từ tiêng Đức. Bản đã sửa 
đôi. New Brunswick: Nhà 1n Đại học Rutgers. 





Press, Frank; và Raymond Siever. 1982. #Zarzh [Trái đất]. Xuất bản 
lân thứ ba. San Francisco: W. H. Freeman và Công ty. 


Ross, W. D.; và các tác giả. 1963. 7e Works oƒ Aristotle Translated 
imto English: Meteorologica [Các tác phâm của Aristotle được 
dịch sang tiếng Anh: Meteorologica]. zẩp 3. London: Nhà in Đại 
học Oxford. 


Scorer, Richard; và Harry Wexler. 1963. 4 Colour Guide to Clouds 
[Hướng dân vê màu sắc của Mâ]. Robert Maxwell. 


Sccds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe [Các 
Đường chân trời, Khám phá Vũ trụ]. Belmont: Công ty Xuât 
bản Wadsworth. 


Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; và Philip Tate. 1996. #ssenfials 
oƒAnatomy & Physiolosy [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu 
học và Sinh lý học]. Xuất bản lần thứ hai. St. Louis: Công ty 
Niên giám Mosby. 


Sykes, Percy. 1963. #7/sory oƒ Persia [Lịch sử Ba Tư]. Xuất bản lần 
thứ ba. London: Macmillan và Công ty . 


®© Tarbuck, Edward J.; và Frederick lX: Lutgens. 1982. karth Science 
[Khoa học về Trái đât|. Xuât bản lân thứ ba. Columbus: Công ty 
Xuât bản Charles E. Merrill. 


Thurman, Harold V. 1988. Tniroduectory Oceanography [Đại dương 
học Đại cương]. Xuât bản lân thứ năm. Columbus: Công ty Xuât 
bản Merrill. 


Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View 
oƒ the Origin oƒ the Universe [Ba phút đầu tiên, Một cách nhìn 
hiện đại về Khởi nguyên của Vũ tr]. In lần thứ năm. New York: 
Nhà sách Bantam. 


AI-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan /ee Oloom Ai-Quran 
[AI-Borhan fee Oloom Al-Quran]. Xuât bản lân thứ nhât. Berrut: 
Dar El-Marefah. 


Zindani, A. A. T”ú ¡s £he Truíh [Điều đó là Sự thật (băng hình)]. 
Makkah: Tiêu ban về các Dâu hiệu mang tính khoa học của Kinh 
Coran và Sumnah. 








Đánh số các Hadeeth 


Việc đánh số các Hadeeth 1 trong cuốn sách này dựa trên 
những cơ sở sau đây: 
"Saheeh \uslim: theo cách đánh số của Muhammad F. Abdul- 
Baqy. 
" S¿hech Al-Bukhari: theo cách đánh số của Fath Al-Bari. 
"_4/-Tïrmizi: theo cách đánh số của Ahmad Shaker. 


"_Míosnad Ahmad: theo cách đánh số của Dar Ehya' Al-Torath 
AIl-Araby, Berrut. 


"_4bui-Dawood: theo cách đánh số của Muhammad Muhyi AI- 
Deen Abdul-Hameed. 


" Jbn Míajah: theo cách đánh số của Muhammad F. Abdul-Bagy. 


"_4i-Daremey: theo cách đánh số của Khalid Al-Saba Al-Alamy 
và Fawwaz Ahmad Zamarly. 


eo 








